. Nguồn gốc, bản chất, chức năng và vai trò của Đạo đức 
. Các kiểu đạo đức trong lịch sử, quan hệ giữa đạo đức với 
các hình thái ý thức xã hội khác 


. Những nguyên tắc của Đạo đức mới và tính quy luật của sự 
hình thành Đạo đức mới 

. Một số vấn đề xây dựng Đạo đức mới trong nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam 


Đối tƯợng và nhiệm vụ của đạo đức học Mác - Lênin 
Phần này trình bày về đối tượng và nhiệm vụ của đạo đức học Mác — 
Lênin 


ĐẠO ĐỨC VÀ CẤU TRÚC CỦA ĐẠO ĐỨC. 


Khái niệm đạo đức. 


Với tư cách là một bộ phận của tri thức triết học, nhỮng tư tưởng đạo 
đức học đã xuất hiện hơn 26 thế kỷ trước đây trong triết học Trung 
Quốc, Ấn Độ, Hy Lạp cổ đại. 


Danh từ đạo đức bắt nguồn từ tiếng La tinh là mos (moris) - lề thói, 
(moralis nghĩa là có liên quan đến lề thói, đạo nghĩa). Còn “luân lí” 
thường xem như đồng nghĩa với “đạo đức” thì gốc ở chữ Hy Lạp là 
Êthicos nghĩa là lề thói; tập tục. Hai danh từ đó chứng tỏ rằng, khi ta nói 
đến đạo đức, tức là nói đến những lề thói tập tục và biểu hiện mối quan 
hệ nhất định giữa người và người trong sự giao tiếp với nhau hàng ngày. 
Sau này người ta thường phân biỆt hai khái niệm, moral là đạo đức, còn 
Ethicos là đạo đức học. 


Ở phương đông, các học thuyết về đạo đức của người Trung Quốc cổ 
đại bắt nguồn từ cách hiểu về đạo và đức của họ. Đạo là một trong 
những phạm trù quan trọng nhất của triết học trung Quốc cổ đại. Đạo có 
nghĩa là con đường, đường đi, về sau khái niệm đạo được vận dụng 
trong triết học để chỉ con đường của tự nhiên. Đạo còn có nghĩa là con 
đường sống của con người trong xã hội. 


Khái niệm đạo đức đầu tiên xuất hiện trong kinh văn đời nhà Chu và từ 
đó trở đi nó được người Trung Quốc cổ đại sử dụng nhiều. Đức dùng để 
nói đến nhân đức, đức tính và nhìn chung đức là biểu hiện của đạo, là 
đạo nghĩa, là nguyên tắc luân lý. Như vậy có thể nói đạo đức của người 
Trung Quốc cổ đại chính là những yêu cầu, những nguyên tắc do cuỘc 
sống đặt ra mà mỗi người phải tuân theo. 


Ngày nay, đạo đức được định nghĩa như sau: đạo đức là một hình thái ý 
thức xã hội, là tập hợp những nguyên tắc, qui tắc, chuẩn mực xã hội, 
nhằm điều chỉnh cách đánh giá và cách Ứng xử cỦa con người trong quan 
hệ với nhau và quan hệ với xã hội, chúng được thực hiện bởi niềm tin cá 
nhân, bởi sức mạnh của truyền thống và sức mạnh của dư luận xã hội. 


Trong định nghĩa này có mấy điểm cần chú ý sau: 


Đạo đức với tư cách là một hình thái ý thức xã hội phản ánh tồn tại xã 
hội, phán ánh hiện thực đời sống đạo đức xã hội. 


Xã hội học trước Mác không thể giải quyết một cách khoa học vấn đề 
nguồn gốc và thực chất của đạo đức. Nó xuất phát từ “mệnh lệnh của 
thượng đế”, “ý niệm tuyệt đối, lý tính trừu tượng”, bản tính bất biến của 
loài người,...chứ không xuất phát từ điều kiện sinh hoạt vật chất của xã 
hội, tỪ quan niệm xã hội hiện thực xã hội để suy ra toàn bộ lĩnh vực tư 
tưởng trong đó có tư tưởng đạo đức. 


Theo Mác và Ăngghen, trước khi sáng lập các thứ lý luận và nguyên tắc 
bao gồm cả triết học và luân lí học, con người đã hoạt động, tức là đã 
sản xuất ra các tư liệu vật chất cần thiết cho đời sống. Ý thức xã hội 
của con người là phản ánh tồn tại xã hội của con người. Các hình thái ý 
thức xã hội khác nhau tuỳ theo phương thức phản ánh tổn tại xã hội và 
tác động riêng biệt đối với đời sống xã hội. Đạo đức cũng vậy, nó là hình 
thái ý thức xã hội phản ánh một lĩnh vực riêng biệt trong tồn tại xã hội 
của con người. Và cũng như các quan điểm triết học, chính trị, nghệ 
thuật, tôn giáo điều mang tính chất của kiến trúc thượng tầng. Chế độ 
kinh tế xã hội là nguồn gốc của quan điểm này thay đổi theo cơ sở đã đẻ 
ra nó. Ví dụ: Thích ứng với chế độ phong kiến, dựa trên cơ sở bóc lột 
những người nông nô bị cột chặt vào ruộng đất là đạo đức chế độ nông 
nô. Thích ứng với chế đỘ tư bản, dựa trên cơ sở bóc lột người công nhân 
làm thuê là đạo đức tư sản. Chế độ xã hội chủ nghĩa tạo ra một nền đạo 
đức biểu hiện mối quan hệ hợp tác trên tình đồng chí và quan hệ tương 
trợ xã hội chủ nghĩa của nhỮng người lao động đã được giải phóng khỏi 
ách bóc lột. Như vậy, sự phát sinh và phát triển của đạo đức, xét đến 


cùng là một quá trình do sự phát triển của phương thức sản xuất quyết 
định. 


- Đạo đức là một phương thức điều chỉnh hành vi cỦa con người. Loài 
người đã sáng tạo ra nhiều phương thức điều chỉnh hành vi con người: 
phong tục, tập quán, tôn giáo, pháp luật, đạo đức...Đối với đạo đức, sự 
đánh giá hành vi con người theo khuôn khép chuẩn mực và qui tắc đạo 
đức biểu hiện thành những khái niệm về thiện và ác, vinh và nhục, chính 
nghĩa và phi nghĩa. Bất kỳ trong thời đại lịch sử nào, người ta cũng đều 
được đánh giá như vậy. Các khái niệm thiện ác, khuôn khép và qui tắc 
hành vi của con người thay đổi từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, từ dân 
tộc này sang dân tộc khác. Và trong xã hội có giai cấp thì bao giỜ cũng 
biểu hiện lợi ích của một giai cấp nhất định. Những khuôn khép (chuẩn 
mực) và qui tắc đạo đức là yêu cầu của xã hội hoặc của một giai cấp 
nhất định đề ra cho hành vi mỗi cá nhân. Nó bao gồm hành vi của cá nhân 
đối với xã hội (đối với tổ quốc, nhà nước, giai cấp mình và giai cấp đối 
địch...) và đối với người khác. Những chuẩn mực và quy tắc đạo đức 
nhất định được công luận của xã hội, hay một giai cấp, dân tộc thừa 
nhận. Ở đây quan niệm của cá nhân về nghĩa vụ của mình đối với xã hội 
và đối với người khác (khuôn khép hành vi) là tiền đề của hành vi đạo 
đức của cá nhân. Đã là một thành viên của xã hội, con người phải chịu sự 
giáo dục nhất định về ý thức đạo đức, một sự đánh giá đối với hành vi 
của mình và trong hoàn cảnh nào đó còn chịu sự khiển trách của lương 
tâm...Cá nhân phải chuyển hóa những đòi hỏi của xã hội và những biểu 
hiện của chúng thành nhu cầu, mục đích và hứng thú trong hoạt động của 
mình. Biểu hiện của sự chuyển hóa này là hành vi cá nhân tuân thủ 
những ngăn cấm, những khuyến khích, những chuẩn mực phù hợp với 
những đòi hỏi của xã hội...Do vậy sự điều chỉnh đạo đức mang tính tự 
nguyện, và xét về bản chất, đạo đức là sự lựa chọn của con người. 


- Đạo đức là một hệ thống các giá trị. 


Giá trị là đối tượng của giá trị học (giá trị học phân loại các hiện tượng 
giá trị theo quan niệm đã được xây dựng nên một cách truyền thống về 
các lĩnh vực của đời sống xã hội, các giá trị vật chất và tinh thần, các giá 
trị sản xuất, tiêu dùng, các giá trị xã hội — chính trị, nhận thức, đạo đức, 


thẩm mỹ, tôn giáo)(1). Đạo đức là một hiện tượng xã hội, mang tính 
chuẩn mực: mệnh lệnh, đánh giá rõ rỆt. 


Các hiện tượng đạo đức thường biểu hiện dưới hình thức khẳng định, 
hoặc là phủ định một hình thức chính đáng, hoặc không chính đáng nào 
đó. Nghĩa là nó bài tổ sự tán thành hay phản đối trước thái độ hoặc hành 
vi Ứng xử của các cá nhân, giỮa cá nhân với cộng đồng trong một xã hội 
nhất định. Vì vậy, đạo đức là một nội dung hợp lệ thống trị xã hội. Sự 
hình thành phát triển và hoàn thiện hệ thống trị đạo đức không tách rời sự 
phát triển và hoàn thiện của ý thức đạo đức và sự điều chỉnh đạo đức. 
Nếu hệ thống giá trị đạo đức phù hợp với sự phát triển, tiến bộ, thì hệ 
thống ấy có tính tích cực, mang tính nhân đạo. Ngược lại, thì hệ thống 
ấy mang tính tiêu cực, phản động, phản nhân đạo. 


Cấu trúc của đạo đức. 


Đạo đức vận hành như là một hệ thống tương đối độc lập của xã hội. 
Cơ chế vận hành của nó được hình thành trên cơ sở liên hệ và tác động 
lẫn nhau của những yếu tố hợp thành đạo đức. Khi phân tích cấu trúc 
của đạo đức người ta xem xét nó dưới nhiều góc độ. Mỗi góc độ cho 
phép chúng ta nhìn ra một lớp cấu trúc xác định. Chẳng hạn: xét đạo đức 
theo mối quan hệ giữa ý thức và hoạt động thì hệ thống đạo đức hợp 
thành từ hai yếu tố ý thức đạo đức và thực tiễn đạo đức. Nếu xét nó 
trong mối quan hệ giữa người và người thì người ta nhìn ra quan hệ đạo 
đức. Nếu xét theo quan điểm về mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng, 
cái phổ biến cái đặc thù với cái đơn chất thì đạo đức được tạo nên từ 
đạo đức xã hội và đạo đức cá nhân. 


1. Ý thức đạo đức và thực tiễn đạo đức. 


Đạo đức là sự thống nhất biện chứng giữa ý thức về hệ thống những 
nguyên tắc, chuẩn mực, hành vi phù hợp với những quan hệ đạo đức đều 
có những ranh giới của hành vi và những quan hệ đạo đức đang tồn tại. 
Mặt khác, nó còn bao trùm cả nhỮng cảm xúc, nhỮng tình cảm đạo đức 
con người. 


Trong quan hệ giữa người và người về mặt đạo đức đều có nhỮng ranh 
giới của hành vi và giá trị đạo đức. Đó là ranh giới giữa cái thiện và cái 
ác, giỮa chủ nghĩa cá nhân ích kỷ và tinh thần tập thể. Về mặt giá trị của 
hành vi đạo đức cũng có ranh giới: lao động là hành vi thiện. Ăn bám bóc 
lột là vô nhân đạo. Ngay cả trong một hành vi thiện mức đỘ giá trị của nó 
không phải lúc nào cũng ngang nhau, mà có những thang bậc nhất định 
(cao cả, tốt, được). Ý thức đạo đức là sự thể hiện thái độ nhận thức của 
con người trước hành vi của mình trong sự đối chiếu với hệ thống chuẩn 
mực hành vi và những qui tắc đạo đức xã hội đặt ra; nó giúp con người 
tỰ giác điều chỉnh hành vi và hoàn thành một cách tỰ giác, tự nguyện 
những nghĩa vụ đạo đức. Trong ý thức đạo đức còn bao hàm cảm xúc, 
tình cảm đạo đức của con người. Tóm lại, ý thức đạo đức (về mặt cấu 
trúc) gồm tri thức đạo đức. 


Thực tiễn đạo đức là hoạt động của con người do ảnh hƯởng của niềm 
tin, ý thức đạo đức, là quá trình hiện thực hoá ý thức đạo đức trong cuỘộc 
sống. 


Ý thức và thực tiễn đạo đức luôn có quan hệ biện chứng với nhau, bổ 
sung cho nhau tạo nên bản chất đạo đức con người, của một giai cấp, 
của một chế độ xã hội và của một thời đại lịch sử. Ý thức đạo đức phải 
được thể hiện bằng hành động thì mới đem lại những lợi ích xã hội và 
ngăn ngừa cái ác. Nếu không có thực tiễn đạo đức thì ý thức đạo đức 
không đạt tới giá trị, sẽ rơi vào trừu tượng theo kiểu các giáo lý của tôn 
giáo. 


Thực tiễn đạo đức được biểu hiện như sự tương trợ, giúp đỡ, cử chỉ 
nghĩa hiệp, hành động nghĩa vụ... Thực tiên đạo đức là hệ thống các 
hành vi đạo đức cỦa con người được nảy sinh trên cơ sở của ý thức đạo 
đức. 


b. Quan hệ đạo đức. 


Quan hệ đạo đức là hệ thống những quan hệ xác định giữa con người và 
con người, giữa cá nhân và xã hội về mặt đạo đức. 


Quan hệ đạo đức là một dạng quan hệ xã hội, là yếu tố tạo nên tín hiệu 
thực của bản chất xã hội của con người. 


Các quan hệ đạo đức không chỉ hình thành nên giữa các cá nhân, mà còn 
giữa cá nhân với xã hội, với những mặt riêng biệt của xã hội (chẳng hạn: 
với lao động, với văn hoá tỉnh thần) trong chừng mực nhỮng mặt này liên 
quan đến các lợi ích chứa đựng trong các mối quan hệ này. 


Quan hệ đạo đức được hình thành và phát triển như những qui luật tất 
yếu của xã hội, nó xác định nhỮng nhu cầu khách quan của xã hội, nó 
“tiềm ẩn” trong các quan hệ xã hội. 


Quan hệ đạo đức tồn tại một cách khách quan và luôn luôn biến đổi qua 
các thời đại lịch sử và chính nó là một trong nhữg cơ sở để hình thành 
nên ý thức đạo đức. 


Tóm lại, ý thức đạo đức, thực tiễn đạo đức và quan hệ đạo đức là một 
yếu tố tạo nên cấu trúc đạo đức. Mỗi yếu tố không tồn tại độc lập, mà 
liên hệ tác động nhau, tạo nên sự vận động, phát triển và chuyển hóa bên 
trong của hệ thống đạo đức. 


c. Đạo đức xã hội và đạo đức cá nhân. 


Đạo đức xã hội là sự phản ánh tổn tại xã hội của cộng đồng người xác 
định, và là phương thức điều chỉnh hành vi của các cá nhân thuộc cộng 
đồng nhằm hình thành; phát triển hoàn thiện tồn tại xã hội ấy. 


Đạo đức xã hội được hình thành trên cơ sở cộng đồng về lợi ích và hoạt 
động của cá nhân thuộc cộng đồng. Nó tổn tại như là một hệ thống kinh 
nghiệm xã hội mang tính phổ biến của đời sống đạo đức của cộng đồng. 


Đạo đức cá nhân là đạo đức của những cá nhân riêng lẻ của cộng đồng, 
phản ảnh và khẳng định tồn tại xã hội của các cá nhân ấy như là thể 
hiện riêng lẻ của tồn tại xã hội của cộng đồng về lợi ích và hoạt động 
của các cá nhân. 


Trong hoạt động thực tiễn và nhận thức của mình, các cá nhân thu nhận 
đạo đức xã hội như là hệ thống kinh nghiệm xã hội, những lí tưởng, 
chuẩn mực, tư tưởng, đánh giá đạo đức đã được hình thành nên trong lịch 
sử cộng đồng, biến kinh nghiệm xã hội thành kinh nghiệm bản thân... 


Trước mắt cá nhân đạo đức xã hội tồn tại một cách khách quan mà trong 
cuỘc sống của mình, cá nhân tất yếu phải nhận thức, tiếp thu và thực 
hiện. 


Đạo đức xã hội hay đạo đức cá nhân là sự thống nhất biện chứng giữa 
cái chung và cái riêng, giữa cái phổ biến, cái đặc thù và cái đơn nhất. Đạo 
đức cá nhân là sự biểu hiện độc đáo của đạo đức xã hội, nhưng không 
bao hàm hết thảy mọi nội dung, đặc điểm của đạo đức xã hội. Mỗi cá 
nhân tiếp thu lĩnh hội đạo đức xã hội khác nhau và ảnh hưởng đến đạo 
đức xã hội cũng khác nhau. Đạo đức xã hội không thể là số cộng của đạo 
đức cá nhân mà nó tổng hợp những nhu cầu phổ biến được đúc kết thành 
nhỮng tỉnh hoa của đạo đức cá nhân. Nó trở thành cái chung của một giai 
cấp, một cộng đồng xã hội, một thời đại nhất định, nó được duy trì và 
cũng cố bằng những phong tục, tập quán, truyền thống, những di sản văn 
hóa vật chất và tinh thần, được biến đổi phát triển thông qua hoạt động 
sản xuất tinh thần và giao tiếp xã hội. 


Quan hệ đạo đức xã hội và đạo đức cá nhân là quan hệ giữa những 
chuẩn mực chung mang tính phát triển đặc thù trong từng xã hội với 
những phẩm chất hành vi nhỮng yêu cầu cụ thể hàng ngày, quan hệ giữa 
lý tưởng xã hội và hiện thực của cá nhân, giữa trí tuệ, tri thức xã hội với 
tình cảm, ý chí và năng lực hoạt động đạo đức cụ thể của cá nhân. 


ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐẠO ĐỨC HỌC MÁC ~ 
LÊNIN. 


Đối tượng. 


Đạo đức học là một môn khoa học nghiên cứu về đạo đức, về những quy 
luật phát sinh, phát triển, tồn tại của đời sống đạo đức con người và xã 


hội. Nó xác lập nên hệ thống những khái niệm, phạm trù, những chuẩn 
mực đạo đức cơ bản, làm cơ sở cho ý thức đạo đức và hành vi đạo đức 
của con ngƯỜi. 


Giữa đạo đức và đạo đức học có sự khác biệt nhau. Đạo đức là tồn tại 
xã hội được ý thức những giá trị khách quan của đời sống đạo đức của 
con người, trải qua các thời đại lịch sử và cuộc sống hiện thực, nó được 
phản ánh thành ý thức đạo đức. Còn đạo đức học là khoa học nghiên cứu 
về đời sống đạo đức, là tri thức khoa học về đạo đức (bao hàm cả những 
cái đã biết và những cái đang tìm kiếm) của con người. Dù chúng có 
chung một đối tượng phản ánh tồn tại khách quan về các quan hệ đạo 
đức và thực tiễn đạo đức của con người, nhưng mỗi lĩnh vực có sự phản 
ánh khác nhau. Sự khác nhau giỮa đạo đức học và đạo đức chính là sự 
khác nhau giữa một khoa học với đối tượng của khoa học này. 


Đạo đức học là một khoa học xã hội. Nó phản ánh nhỮng quan hệ xã hội 
hiện thực từ bản thân cuộc sống con người. Trong cuỘc sỐng con người 
phải ý thức được ý nghĩa hoạt động của mình, cần biết được những điều 
đã, đang và sẽ phải làm. 


Đạo đức học thuộc ý thức xã hội, là một bộ phận của thế giới quan con 
người, vì vậy đạo đức học là một khoa học triết học, là triết học của đời 
sống thực tiên. 


Đạo đức học là trình đỘ phát triển cao của các tư tưởng đạo đức. 
Thường thì những trường phái triết học lớn đều hình thành nên một lý 
luận riêng của mình về đạo đức. 


Ngày nay đạo đức học được nhiều khoa học nghiên cứu. Ngoài đạo đức, 
các khoa học khác cũng nghiên cứu nhƯ: dân tộc học, tâm lý học, xã hội 
học, giáo dục học, giá trị học... Tất nhiên, các khoa học này không 
nghiên cứu bản chất qui luật vận động và phát triển của đạo đức như là 
một hệ thống trọn vẹn thuộc kiến trúc thượng tầng xã hội, mà chủ yếu 
nghiên cứu đạo đức như là yếu tố hợp thành đối tượng của chúng, phù 
hợp với khả năng và nhiệm vụ mà các khoa học này định ra. 


Đạo đức học Mác - Lênin nghiên cứu đạo đức như là một hệ thống trọn 
vẹn có logic vận động và phát triển của riêng mình, có “cuộc sống” riêng 
của mình với những quy luật đặc thù, với những hình thức và chất lượng 
khác nhau phụ thuộc điều kiện thời đại và các cộng đồng khác nhau. 
Đồng thời, nó còn nghiên cứu đạo đức cộng sản chủ nghĩa - đạo đức của 
giai cấp công nhân cách mạng, luận chứng cho vai trò cải tạo cách mạng 
của đạo đức này. 


“Đạo đức học Mác - Lênin là khoa học về bản chất của đạo đức, về các 
qui luật xuất hiện và phát triển lịch sử của đạo đức, đặc biệt là của đạo 
đức cộng sản, về chức năng đặc trưng của đạo đức, về các giá trị đạo 
đức của đời sống xã hội”. 


Ở đây các giá trị đạo đức được sáng tạo ra không chỉ tổn tại trong ý thức 
mà điều quan trọng phải được thể hiện trong đời sống xã hội. Vì vậy, 
đạo đức học Mác - Lênin nghiên cứu không chỉ ý thức đạo đức, quan hệ 
đạo đức mà còn nghiên cứu cả thực tiễn đạo đức. 


Nhiệm vụ. 


Cũng như bất cứ một khoa học nào khác, đạo đức học Mác - Lênin có 
nhiệm vụ nhận thức đối tượng và trên cơ sở nhận thức ấy góp phần 
biến đổi, cải tạo đổi mới đối tượng phù hợp với nhu cầu của tiến bộ xã 
hội cụ thể là: 


- Thứ nhất, xác định ranh giới giỮa sự khác nhau về bản chất của quan 
hệ đạo đức so với các quan hệ xã hội khác. Thực chất là làm rõ nội dung 
và yêu cầu của những quan hệ đạo đức chứa đựng trong các quan hệ xã 
hội khác. Trong hiện thực, đạo đức không biểu hiện ra như những quan 
hệ thuần tuý, mà chứa đựng, “tiềm ẩn” trong các quan hệ xã hội khác 
như: quan hệ kinh tẾ, chính trị... và nhỮng quan hệ trong những cộng 
đồng người khác nhau: dân tộc, tập thể, gia đình,... Vì thế đạo đức học 
Mác - Lênin cần làm sáng tỏ nội dung và yêu cầu đạo đức trong các quan 
hệ ấy. 


- Thứ hai, đạo đức học Mác - Lênin vạch ra tính tất yếu nguồn gốc, bản 
chất đặc trưng và chức năng của đạo đức trong đời sống xã hội, nêu lên 
con đường hình thành và phát triển của đạo đức. Đồng thời nó tái tạo lại 
đời sống đạo đức dưới hình thức lý luận và đạt tới trình đỘ nhất định. 
Việc đặt ra và giải quyết nhiệm vụ này, xét đến cùng được qui định bởi 
thực tiễn xã hội, bởi những nhu cầu của tiến bộ xã hội và tiến bộ đạo 
đức. 


- Thứ ba, góp phần hình thành đạo đức trong đời sống xã hội, nó khẳng 
định những giá trị của đạo đức cộng sản đồng thời phê phán, đấu tranh 
chống lại những khuynh hướng, tàn dư đạo đức cũ, những biểu hiện đạo 
đức không lành mạnh, đi ngược lại lợi ích chân chính của con người. Để 
đáp ứng nhu cầu nghiên cứu của mình, đạo đức học phân ra những 
chuyên ngành như: đạo đức học chuẩn mực, đạo đức học nghề nghiệp, 
lịch sử đạo đức học, triết học đạo đức. Khi giải quyết nhiệm vụ trên, 
đạo đức học Mác - Lênin mang bản chất khoa học và cách mạng. Bởi vì 
những tri thức của nó là chân lý, nó là công cụ không thể thiếu trong sự 
nghiệp giáo dục đạo đức nói riêng và giáo dục con người mới nói chung. 


PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐẠO ĐỨC HỌC MÁC 
- LÊNIN. 


Mỗi khoa học đều có khách thể và đối tượng nghiên cứu của nó, nên 
chúng đều có phương pháp nghiên cứu nhất định. 


- Trước hết, đạo đức học cũng như các khoa học khác, phải lấy từ 
phƯơng pháp duy vật biện chứng và phương pháp duy vật lịch sử làm 
phương pháp nghiên cứu của mình. Nghĩa là, trong quá trình tìm hiểu, 
nghiên cứu đạo đức học, phải vận dụng triệt để, nhất quán những 
nguyên lý, qui luật của triết học Mác - Lênin, đặc biệt là phương pháp 
luận của chủ nghĩa duy vật lịch sử mới khắc phục được những hạn chế, 
những sai lầm của đạo đức học trước Mác. Đó là những sai lầm cực 
đoan của chủ nghĩa kinh nghiệm, chủ nghĩa duy lý, duy tâm thần học. 
Đạo đức học là môn khoa học xã hội vì thế nghiên cứu nó phải đặt trong 
mối quan hệ biện chứng với những thành tựu của các bộ môn khoa học 
xã hội khác nhƯ: Luật học, MỸ học, Chính trị học, đặc biệt là giáo dục 


học, tâm lý học. Bởi vì các môn đó vừa là phương thức thực hiện nhỮng 
chức năng thực hành đạo đức, vừa là ngọn nguồn, bộ phận của đạo đức 
học. 


- Hai là, phương pháp lịch sử, so sánh. 


Đạo đức học là một phạm trù lịch sử, nó phát sinh, tồn tại, phát triển 
trong tỪng giai đoạn lịch sử xã hội nhất định. Do đó, quan niệm về đạo 
đức trong lịch sử phải được xem như những nấc thang giá trị nhất định 
của xã hội loài người. Nó luôn luôn bị phủ định, lọc bỏ, kế thừa để phát 
triển không ngừng với sự tiến bộ xã hội nói chung. Mỗi hiện tượng đạo 
đức hiện thực có cội nguồn từ cơ sở của quá khứ, của một nền truyền 
thống lịch sử, đồng thời đạo đức hiện tại là tiền đề để phát triển trong 
tương lai, như là một quá trình phủ định biện chứng. Vì thế phương pháp 
lịch sử, so sánh giúp ta thấy được cái logic bản chất của hiện tượng đạo 
đức. 


Tiếp tục và cụ thể hoá tư tưởng của Mác về tính quy định của cơ sở kinh 
tế đối với ý thức xã hội nói chung và đạo đức nói riêng, Ănghen đã luận 
chững cho bản chất xã hội của đạo đức bằng cách chỉ ra tính thời đại, 
tính dân tộc và tính giai cấp của đạo đức. 


Trong tác phẩm “Chống Đuy- Rinh”, Ănghen đã chỉ ra mối quan hệ của 
các thời đại đối với các nguyên. tắc, các chuẩn mực đạo đức với tính cách 
là biểu hiện về mặt đạo đức của các thời đại kinh tế. 


Phê phán quan niệm của Đuy- Rinh về những chân lý đạo đức vĩnh cửu, 
Ănghen đã khẳng định rằng, thực chất và xét đến cùng, các nguyên tắc, 
các chuẩn mực, các quan điểm đạo đức chẳng qua chỉ là sản phẩm của 
các chế độ kinh tế, các thời đại kinh tế mà thôi. Lấy ví dụ về nguyên tắc 
không được ăn cắp, Ănghen cho rằng đó không phải là một nguyên tắc, 
một chân lý vĩnh cửu gắn liền với bản chất trừu tượng của con người. 
Nguyên tắc này có cơ sở kinh tế của nó và nó sẽ mất ý nghĩa khi cơ sở 
kinh tế của nó không còn nữa. Ông viết: “TỪ khi sở hữu tư nhân về động 
sản phát triển thì tất cả các xã hội có chế độ sở hữu tư nhân ấy, tất phải 
có một lời răn chung về đạo đức: không được trộm cắp”(1). Vậy là chỉ 


từ khi có sở hữu tư nhân, người ta mới yêu cầu bảo vệ nó. Trước khi có 
sở hữu tư nhân, không thể có nguyên tắc đạo đức không được trộm cắp. 
Cũng như vậy, “trong một xã hội mà mọi động cơ trộm cắp bị loại trừ” 
nghĩa là trong xã hội cộng sản chủ nghĩa, lời răn đạo đức đó sẽ không có 
ý nghĩa nữa. 


Tính quy định của thời đại đối với đạo đức cho ta quan niệm khoa học 
về loại hình đạo đức. Mặc dù đạo đức có quy luật vận động nội tại, có 
sự kế thừa, có sự lệch pha nào đó đối với cơ sở sản sinh ra nó nhưng về 
căn bản, tương ứng với mỗi chế độ kinh tế, mỗi phương thức sản xuất 
và do đó mỗi hình thái kinh tế - xã hội là một hình thái đạo đức nhất định. 
Đạo đức nguyên thuỷ, đạo đức chiếm hữu nô lệ, đạo đức phong kiến, 
đạo đức tư sản và sau đó, đạo đức cộng sản chủ nghĩa là những thời đại 
tiến triển dần dần của đạo đức nhân loại. 


Cùng với tính thời đại, tính dân tộc là một trong những biểu hiện bản 
chất xã hội của đạo đức. Có thể nhìn nhận tính dân tộc như là sự biểu 
hiện đặc thù tính thời đại của đạo đức trong các dân tộc khác nhau. 
Không phải các học thuyết đạo đức trước Mác không thấy sự khác biệt 
trong đời sống đạo đức của các dân tộc. Có điều, việc giải thích sự khác 
biệt ấy, hoặc là dựa trên cơ sở tôn giáo hoặc là dựa trên các quan niệm 
duy tâm triết học nên không đúng đắn... 


Coi đạo đức như là một hình thái ý thức xã hội, các nhà kinh điển của 
chủ nghĩa Mác đã đặt cơ sở khoa học cho việc luận chứng tính dân tộc 
của đạo đức. Là một hình thái ý thức xã hội, ý thức đạo đức vừa bị quy 
định bởi tồn tại xã hội, vừa chịu ảnh hưởng của các hình thái ý thức xã 
hội khác (chính trị, triết học, tôn giáo, nghệ thuật...). Tổng thể những 
nhân tố ấy trong mỗi dân tộc là sự khác biệt nhau làm thành cái mà ngày 
nay chúng ta gọi là bản sắc dân tộc. Bản sắc ấy được phản ánh vào đạo 
đức tạo nên tính độc đáo của các quan niệm, các chuẩn mực, cách ứng xử 
đạo đức, nghĩa là tạo nên tính độc đáo trong đời sống đạo đức của mỗi 
dân tộc, nhìn nhận tính độc đáo và sự khác biệt ấy về mặt dân tộc trong 
cặp khái niệm cơ bản của đạo đức, cặp khái niệm thiện - ác, Ănghen chỉ 
ra sự biến đổi của chúng qua các thời đại và dân tộc. Ông viết: “TỪ dân 
tộc này sang dân tộc khác, từ thời đại này sang thời đại khác, những quan 


niệm về thiện và ác đã biến đổi nhiều đến mức chúng thường trái ngược 
hẳn nhau”(1). 


Luận chứng cho bản chất xã hội của đạo đức, Mác và Ănghen đặc biệt 
chú ý đến tính giai cấp của đạo đức. Trong “Chống Đuy - Rinh”, Ănghen 
nhận xét rằng: “Cho tới nay, xã hội đã vận động trong những sự đối lập 
giai cấp, cho nên đạo đức cũng luôn luôn là đạo đức của giai cấp”(2). 


Trong xã hội có giai cấp và đối kháng giai cấp, mỗi giai cấp có vai trò, 
địa vị khác nhau trong hệ thống kinh tế, xã hội, và do đó mà họ có các lợi 
ích khác nhau và đối nghịch nhau. Đạo đức với tư cách là hình thái ý thức 
xã hội đã phản ánh và khẳng định lợi ích của mỗi giai cấp. Ý thức đạo 
đức giúp mỗi giai cấp hiểu được lợi ích của nó, hiểu được những cách 
thức, biện pháp bảo vệ và khẳng định lợi ích giai cấp. Mặt khác, mỗi giai 
cấp đều sử dụng đạo đức của mình như là công cụ bảo vệ lợi ích của 
mình. Như vậy, tính giai cấp của đạo đức là sự phản ánh và thể hiện lợi 
ích của các giai cấp. Tính giai cấp của đạo đức là biểu hiện đặc trưng 
của bản chất xã hội của đạo đức trong xã hội có giai cấp và đối kháng 
giai cấp. (Vì xã hội là quan hệ người - người, những quan hỆ người - 
người không trừu tượng mà gắn với nhỮng quan hệ kinh tế - xã hội). 


Mỗi giai cấp có những lợi ích riêng do đó cũng có nhỮng quan niệm đạo 
đức, hệ thống đạo đức riêng. Những hệ thống đạo đức này có sự tác 
động khác nhau, triệt tiêu nhau (nếu đối kháng), do đó mà tác động hoặc 
tích cực hoặc tiêu cực đến sự phát triển và tiến bộ xã hội. Tuy nhiên, hệ 
thống đạo đức được áp đặt cho toàn xã hội bao giờ cũng là hệ thống đạo 
đức của giai cấp thống trị, mặc dù, trong cuộc sống hàng ngày, mỗi giai 
cấp vẫn ứng xử theo những lợi ích trực tiếp cỦa mình. 


Do chiếm được địa vị thống trị trong đời sống xã hội, giai cấp thống trị 
đã làm cho đạo đức của mình trở thành yếu tố thống trị trong đời sống xã 
hội. 


Giai cấp thống trị nắm khâu tuyên truyền, điều khiển toàn bộ quá trình 
sản xuất tinh thần, trong đó có sản xuất các giá trị đạo đức phù hợp với 
lợi ích giai cấp của nó và buộc mọi thành viên trong xã hội phải tuân thủ 


những chuẩn mực đạo đức này. Từ đó, nó trở thành cái phổ biến trong xã 
hội và được củng cố thành thói quen, phong tục, tâm lý. Vì vậy, nó có sức 
sống dai dẳng trong tâm lý xã hội và cá nhân. 


Còn giai cấp bị trị, do bị tước đoạt mất những điều kiện và tư liệu sản 
xuất tinh thần, các giai cấp bị thống trị không thể phát triển đạo đức của 
mình ngang tầm với đạo đức của giai cấp thống trị. Hệ thống này luôn bị 
chèn ép và do đó kém phát triển. Đạo đức của giai cấp bị trị không đủ 
điều kiện để ảnh hưởng đến toàn bộ các thành viên của giai cấp mình. 
Nó tổn tại như cái không chính thống, không phổ biến bằng đạo đức của 
giai cấp thống trị. Vì các giai cấp bị thống trị không có điều kiện để sản 
xuất, tuyên truyền và sử dụng đạo đức của mình trên phạm vi toàn xã 
hội. 


Trong xã hội có giai cấp, đạo đức mang tính giai cấp nhưng không phải 
vì vậy mà phủ nhận tính nhân loại chung của đạo đức. 


Không nên thổi phồng tính nhân loại chung của đạo đức để đi đến những 
quan niệm sai lệch về đạo đức trừu tượng, về đạo đức phổ biến phi lịch 
sử, chẳng có tác dụng gì trong thực tiễn. Nhưng cũng không được phủ 
định tính nhân loại của đạo đức. Tính nhân loại của đạo đức tỒn tại ở 
hình thức thấp là biểu hiện ở những quy tắc đơn giản, thông thường 
nhưng lại cần thiết để bảo đảm trật tự bình thường cho cuộc sống hàng 
ngày của con người. Biểu hiện cao hơn trong tính nhân loại của đạo đức 
lại ở những giá trị đạo đức tiến bộ nhất trong từng giai đoạn phát triển 
lịch sử những giá trị đạo đức này thường thƯờng là nhỮng giá trị đạt 
được Ở các giai cấp tiến bộ nhất trong từng giai đoạn phát triển của lịch 
sử nhân loại. Đi đến tột đỉnh các giá trị đạo đức của các giai cấp tiến bộ 
của từng thời kỳ lịch sử, nhân loại sẽ bắt gặp đạo đức của mình tương 
ứng với các thời kỳ lịch sử đó. 


Nguồn gốc, bản chất, chức năng và vai trò của Đạo đức 
Phần này trình bày về nguồn gốc, bản chất, chức năng và vai trò của đạo 
đức 


NGUỒN GỐC CỦA ĐẠO ĐỨC. 


Các quan niệm trước Mác về nguồn gốc của đạo đức. 


Trước Mác, Ăngghen, những nhà triết học (kể cả duy tâm và duy vật) 
đều rơi vào quan niệm duy tâm khi xem xét vấn đề xã hội và đạo đức. 
Họ không thấy được tính quy định của nhân tố kinh tế đối với sự vận 
động của xã hội nói chung và đạo đức nói riêng. Do vậy, đạo đức với 
tính cách là một lĩnh vực hoạt động đặc thù của con người, của xã hội 
được nhìn nhận một cách tách rời cơ sở kinh tế - xã hội sinh ra và quy 
định nó. Các nhà triết học, đạo đức trước Mác đã tìm nguồn gốc, bản 
chất của đạo đức hoặc Ở ngay chính bản tính của con người, hoặc ở một 
bản thể siêu nhiên bên ngoài con người, bên ngoài xã hội. Nét chung của 
các lý thuyết này là không coi đạo đức phản ánh cơ sở xã hội, hiện thực 
khách quan. 


Các nhà triết học - thần học coi con người và xã hội chẳng qua chỉ là 
những hình thái biểu hiện cụ thể khác nhau của một đấng siêu nhiên nào 
đó. Những chuẩn mực đạo đức, do vậy là những chuẩn mực do thần 
thánh tạo ra để răn dạy con người. Mọi biểu hiện đạo đức của con 
người do vậy đều là sự thể hiện cái thiện tối cao từ đấng siêu nhiên; và 
tiêu chuẩn tối cao để thẩm định thiện — ác chính là sự phán xét của đấng 
siêu nhiên đó. 


Những nhà duy tâm khách quan tiêu biểu như Platon, sau là Hêghen tuy 
không mượn tới thần linh, nhưng lại nhờ tới “ý niệm” hoặc “ý niệm 
tuyệt đối”, về các lý giải nguồn gốc và bản chất đạo đức suy cho cùng, 
cũng tương tự như vậy. NhỮng nhà duy tâm chủ quan nhìn nhận đạo đức 
như là những năng lực “tiên thiên” của lý trí con người. Ý chí đạo đức 
hay là “thiện ý” theo cách gọi của Cantơ, là một năng lực có tính nhất 


thành bất biến, có trước kinh nghiệm, nghĩa là có trước và độc lập với 
những hoạt động với nhỮng hoạt động mang tính xã hội của con người. 


Những nhà duy vật trước Mác, mà tiêu biểu là L.Phoi-ơ-bắc đã nhìn thấy 
đạo đức trong quan hệ con người, người với người. Nhưng với ông, con 
người chỉ là một thực thể trừu tượng, bất biến, nghĩa là con người ở bên 
ngoài lịch sử, đứng trên giai cấp, dân tộc và thời đại. 


Những người theo quan điểm Đác-Uyn xã hội đã tầm thường hóa chủ 
nghĩa duy vật bằng cách cho rằng những phẩm chất đạo đức của con 
người là đồng nhất với những bản năng bầy đàn của động vật. Đối với 
họ, đạo đức về thực chất cũng chỉ là những năng lực được đem lại từ 
bên ngoài con người, từ xã hội. 


Quan niệm mácxít về nguồn gốc của đạo đức. 


Quan niệm khoa học về nguồn gốc của đạo đức là quan niệm của chủ 
nghĩa Mác - Lênin. 


Khác với tất cả các quan niệm trên, Mác, Ăngghen đã quan niệm đạo đức 
nảy sinh do nhu cầu của đời sống xã hội, là kết quả của sự phát triển 
lịch sử. 


Theo Mác, Ăngghen, con người khi sống phải có “quan hệ song trùng”. 
Một mặt, con người quan hệ với tự nhiên, tác động vào tự nhiên để thỏa 
mãn cuộc sống của mình. Tự nhiên không thỏa mãn con người, điều đó 
buộc con người phải xông vào tự nhiên để thỏa mãn mình. Mặt khác, khi 
tác động vào tự nhiên, con người không thể đơn độc, con người phải 
quan hệ với con người để tác động vào tự nhiên. Sự tác động lẫn nhau 
giữa người và người là hệ quả của hoạt động vật chất và hoạt động tinh 
thần mà cơ bản là hoạt động thực tiễn và hoạt động nhận thức. 


Khi bàn về vai trò của lao động đối với sự hình thành, tồn tại và phát 
triển của xã hội loài người, Mác, Ăngghen cho rằng “lao động là điều 
kiện cơ bản đầu tiên của toàn bộ đời sống loài người” (Mác, Ăngghen, 


toàn tập, T 20, NXB CTQG. H 1994, tr 641). Rằng “người ta phải ăn, ở, 
mặc, đi lại trước khi làm chính trị, khoa học, nghệ thuật...”. Xuất phát từ 
con người thực tiễn, chứ không phải con người thuần túy ý thức hay con 
người sinh học, hai ông đi đến quan niệm về phƯơng thức sản xuất 
quyết định đối với toàn bộ các hoạt động của con người, xã hội loài 
người. Trong “LỜi tựa” của tác phẩm “Góp phần phê phán chính trị - kinh 
tế học”, Mác viết: “Phương thức sản xuất đời sống vật chất quyết định 
quá trình sinh hoạt xã hội, chính trị và tinh thần nói chung. Không phải ý 
thức của con người quyết định sự tồn tại của họ; trái lại chính sự tổn tại 
xã hội của họ quyết định ý thức của họ” (Mác, Ăngøghen toàn tập, T13, 
NXBCTQG H1993, tr 15). Luận điểm này chính là chìa khóa để khám phá 
tất cả các hiện tượng xã hội trong đó có đạo đức. 


Như vậy, đạo đức không là sự biểu hiện của một sức mạnh nào đó ở bên 
ngoài xã hội, bên ngoài các quan hỆ con người; cũng không phải là sự 
biểu hiện của những năng lực “tiên thiên”, nhất thành bất biến của con 
người. Với tư cách là sự phản ánh tồn tại xã hội, đạo đức là sản phẩm 
của những điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội, của cơ sở kinh tế. 
“Xét cho cùng, mọi học thuyết về đạo đức đã có từ trước đến nay đều là 
sản phẩm của tình hình kinh tế của xã hội lúc bấy giờ” (Mác, Ăngghen 
toàn tập, T20, NXBCTQG, H1994, tr 137). 


Những phong tục đạo đức của người nguyên thủy, đời sống của xã hội 
văn minh là sản phẩm của hoạt động thực tiễn và các hoạt động nhận 
thức của xã hội đó. Sự phát triển từ phong tục đạo đức của người 
nguyên thủy đến ý thức đạo đức của xã hội văn minh là kết quả của sự 
phát triển từ thấp đến cao của hoạt động thực tiễn và hoạt động nhận 
thức của con ngƯỜi. 


Xã hội Cộng sản nguyên thủy là bước đầu tiên con người thoát khỏi 
trạng thái động vật. Hoạt động thực tiễn của xã hội hết sức thấp kém, 
chưa tạo nên sản phẩm thặng dư, và do đó, tư hữu và chế độ tư hữu 
chưa có tiền đề khách quan để xuất hiện. Trong xã hội chưa có hiện 
tượng áp bức xã hội, nhưng con người vẫn bị nô dịch bởi những lực 
lượng tự phát của tự nhiên. Tuy nhiên, xã hội nguyên thủy đã đem lại nội 
dung “ngây thơ” “thuần phác” nhưng “tốt đẹp thơ mộng” cho đạo đức 


người nguyên thuỷ. Đạo đức này chưa biết nói đến thói xấu, cái ác trong 
xã hội văn minh. Đây là “ý thức bầy đàn đơn thuần” của “bản năng được 
ý thức”. Ý thức đạo đức chưa tách ra thành hình thái độc lập. 


Đạo đức của con người nguyên thuỷ là hình thái sinh thành trừu tượng 
của đạo đức. Hình thái của nó cũng trừu tượng và không có tính duy lý. 


Những hình thái kinh tế - xã hội có đối kháng giai cấp tạo nên những cơ 
sở kinh tẾ, xã hội và tinh thần cho sự phát triển ý thức đạo đức. Những 
hệ thống đạo đức của các giai cấp khác nhau và đối nghịch nhau đều lấy 
“những quan niệm đạo đức của mình từ những quan hệ thực tiễn đang 
làm cơ sở cho vị trí giai cấp của mình, tức là từ những quan hệ kinh tế 
trong đó người ta sản xuất và trao đổi” (Mác, Ăngghen toàn tập T 20, 
CTQA H 1994 tr136) Những hệ thống đạo đức đó phản ánh và điều 
chỉnh nhữỮng quan hệ xã hội đa dạng, phong phú và phức tạp, trong khi ý 
thức nói chung và đạo đức nói riêng của người nguyên thủy chỉ phản ánh 
hoàn cảnh gần nhất có thể cảm giác được. Đạo đức đã tự khẳng định 
mình là một hình thái ý thức xã hội, là lĩnh vực sản xuất tinh thần của xã 
hội. Đây là một bước tiến, làm đạo đức phát triển so với xã hội nguyên 
thủy. Tuy nhiên, bước phát triển này cũng làm nảy sinh những cái ác, 
tham lam, ích kỷ, lừa dối... mà loài người phải đấu tranh hàng ngàn năm 
nay để chống lại nó. 


Về mặt hình thức, đạo đức của xã hội văn minh đã phát triển vượt bậc. 
Do nhận thức của loài người vượt bỏ tư duy cụ thể, chuyển sang xây 
dựng lý luận... Nội dung đạo đức được thể hiện dưới hình thức kinh 
nghiệm, khái niệm, lý tưởng, chuẩn mực và đánh giá đạo đức, do đó đạo 
đức ngày càng phát triển về cấu trúc. Và đến lượt mình, sự hoàn thiện 
cấu trúc làm cho phản ánh và điều chỉnh đạo đức trở nên sâu sắc, tự giác. 
Nội dung của đạo đức được thể hiện dưới những hình thức cụ thể. 


Tuy nhiên, trong xã hội có giai cấp, nội dung và hình thức của đạo đức 
phát triển nhưng chưa thật nhân đạo, chưa hoàn thiện. Sự hoàn thiện của 
nội dung đạo đức (thật sự nhân đạo) chỉ có thể đạt được khi con người 
chiến thắng được tình trạng đối kháng giai cấp và tạo ra những điều 
kiện để có thể “quên được tình trạng đối kháng giai cấp”. Điều kiện đó 


chỉ có thể bắt đầu có được bằng đạo đức cộng sản trong xã hội cộng 
sản mà giai đoạn đầu là xã hội xã hội chủ nghĩa. Sự hoàn thiện đạo đức 
được bắt đầu từ đạo đức của giai cấp công nhân “có nhiều nhân tố hứa 
hẹn” để dẫn tới một kiểu đạo đức “thật sự có tính nhân đạo”. Như vậy, 
xã hội cộng sản nguyên thủy với trình độ bắt đầu làm nảy sinh đạo đức 
do hoạt động thực tiễn và nhận thức đã phát triển đạo đức. Xã hội cộng 
sản chủ nghĩa trong tương lai mà hiện thực hôm nay đang bắt đầu xây 
dựng sẽ hoàn thiện đạo đức cả về nội dung lẫn hình thức. 


Như vậy, theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, đạo đức sinh ra 
trước hết là từ nhu cầu phối hợp hành động trong lao động sản xuất vật 
chất, trong đấu tranh xã hội, trong phân phối sản phẩm để con người tồn 
tại và phát triển. Cùng với sự phát triển của sản xuất, các quan hệ xã hội, 
hệ thống các quan hệ đạo đức, ý thức đạo đức, hành vi đạo đức cũng 
theo đó mà ngày càng phát triển, ngày càng nâng cao, phong phú, đa dạng 
và phức tạp. 


Đạo đức là sản phẩm tổng hợp của các yếu tố khách quan và chủ quan, 
là sản phẩm của hoạt động thực tiễn và nhận thức của con người. 
Những quan hệ người —~ người, cá nhân - xã hội càng có ý thức, tự giác, ý 
nghĩa và hiệu quả của chúng càng có tính chất xã hội rộng lớn thì hoạt 
động của con người càng có đạo đức. Đạo đức “đã là một sản phẩm xã 
hội, và vẫn là như vậy chừng nào con người còn tồn tại” (Mác, Ăngghen 
toàn t T3, CTQG, H 1995, tr 43) 


BẢN CHẤT CỦA ĐẠO ĐỨC. 


Như ở phần trên đã trình bày, quan niệm của chủ nghĩa Mác - Lênin về 
nguồn gốc của đạo đức đã khẳng đạo đức không phải từ sự “tiên 
nghiệm” càng không phải là lực lượng từ bên ngoài ấn vào xã hội, đạo 
đức là sản phẩm của xã hội. 


Đạo đức là lĩnh vực của quan hệ thật sự con người. Trong khi phát triển 
với tính cách là thực thể xã hội, con người lựa chọn và chịu trách nhiệm 
với sự lựa chọn, với hậu quả của những sự lựa chọn đối với hành vi Ứng 
xỬ người - người. TỰ do lựa chọn và sự lựa chọn có trách nhiệm nảy 


sinh trong quan hệ người - người, trong quan hệ cá nhân và xã hội. Mỗi 
người chấp nhận kiểm tra những yêu cầu của xã hội để nhận được sự 
đánh giá, sự Ủng hộ của xã hội. Còn xã hội thì với những chuẩn mực của 
nó, yêu cầu các cá nhân điều chỉnh các hành vi phù hợp với lợi ích của xã 
hội. 


Với tính cách là sự phản ánh tồn tại xã hội, đạo đức mang bản chất xã 
hội. Bản chất xã hội của đạo đức được hiểu theo nghĩa: 


- Nội dung của đạo đức là do hoạt động thực tiễn và tồn tại xã hội quyết 
định. 


- Nhận thức xã hội đem lại các hình thức cụ thể của phản ánh đạo đức, 
làm cho đạo đức, tổn tại như một lĩnh vực độc lập về sản xuất tinh thần 
của xã hội . 


- Sự hình thành, phát triển, hoàn thành bản chất xã hội của đạo đức được 
qui định bởi trình độ phát triển và hoàn thiện của thực tiễn và nhận thức 
xã hội của con người. Nói cách khác, nội dung khách quan cỦa các quan 
niệm, quan điểm, các nguyên tắc, các chuẩn mực đạo đức chính là biểu 
hiện cảu trạng thái, một trình độ phát triển nhất định của những điều 
kiện sinh hoạt vật chất của xã hội, của cơ sở kinh tế. 


Việc khẳng định tính qui định của cơ sở kinh tế đối với đạo đức cho 
phép nhìn nhận sự biến đổi của đạo đức theo sự biến đổi của cơ sở kinh 
tế. Phân tích mối quan hệ giữa cơ sở kinh tế với kiến trúc thượng tầng 
mà trong đó đạo đức là một yếu tố của nó, Mác viết: “ CƠ sở kinh tế thay 
đổi thì toàn bộ cái kiến trúc thượng tầng đồ sộ cũng bị đảo lộn ít nhiều 
nhanh chóng” 


Tiếp tục và cụ thể hoá tư tưởng của Mác về tính qui định cỦa cơ sở kinh 
tế đối với ý thức xã hội nói chung và đạo đức nói riêng, Ăngghen đã luận 
chứng cho bản chất xã hội của đạo đức bằng cách cử chỉ ra tính thời đại, 
tính dân tộc và tính giai cấp của đạo đức. 


Trong tác phẩm “ Chống Đuy- Rinh” Ăngghen đã chỉ ra mối quan hệ của 
các thời đại đối với các nguyên tắc, các chuẩn mực đạo đức với tính cách 


là biểu hiện về mặt đạo đức của các thời đại kinh tế. 


Phê phán quan điểm của Đuyrinh về những chân lý đạo đức vĩnh cửu, 
Ăngghen đã khẳng định rằng, thực chất và xét đến cùng, các nguyên tắc, 
các chuẩn mực, các quan điểm đạo đức chẳng qua là sản phẩm của các 
chế độ kinh tế, các thời đại kinh tế mà thôi. Lấy ví dụ về nguyên tắc 
không được ăn cắp, Ăngghen cho rằng đó không phải là một nguyên tắc, 
một chân lý vĩnh cửu gắn liền với bản chất trừu tượng của con người. 
Nguyên tắc này có cơ sở kinh tế của nó và nó sẽ mất ý nghĩa khi cơ sở 
kinh tế của nó không còn nữa. Ông viết: “ TỪ khi sở hỮu tư nhân về 
động sản phát triển thì tất cả các xã hội có chế độ sở hữỮu tư nhân ấy, tất 
phải có một lời răn chung về đạo đức: không được trộm cắp”. Vậy, là 
chỉ từ khi có sở hữu tư nhân, người ta mới yêu cầu bảo vệ nó. Trước khi 
có sở hữu tư nhân, không thể có nguyên tắc đạo đức không được trộm 
cắp. Cũng như vậy, “ trong một xã hội mà mọi động cơ trộm cắp bị loại 
trừ” nghĩa là trong xã hội cộng sản chủ nghĩa, lời răn đạo đức đó sẽ 
không có ý nghĩa nữa. 


Tính qui định của thời đại đối với đạo đức cho ta quan niệm khoa học về 
loại hình đạo đức. Mặc dù đạo đức có qui luật vận động nội tại, có sự 
kế thừa, có sự lệch pha nào đó đối với cơ sở sản sinh ra nó nhưng về căn 
bản, tương ứng với một chế độ kinh tế, mỗi phương thức sản xuất và do 
đó mỗi hình thái kinh tế - xã hội là một hình thái đạo đức nhất định. Đạo 
đức nguyên thủy, đạo đức chiếm hữu nô lệ, đạo đức phong kiến, đạo 
đức tư sản và sau đó, đạo đức Cộng sản chủ nghĩa là những thời đại tiến 
triển dần dần của đạo đức nhân loại. 


Cùng với tính thời đại, tính dân tộc là một trong những biểu hiện bản 
chất xã hội của đạo đức. Có thể nhìn nhận tính dân tộc như là sự biểu 
hiện đặc thù tính thời đại của đạo đức trong các dân tộc khác nhau. 
Không phải các học thuyết đạo đức trước Mác không thấy sự khác biệt 
trong đời sống đạo đức của các dân tộc. Có điều, việc giải thích sự khác 
biệt ấy hoặc là dựa trên cơ sở tôn giáo hoặc là dựa trên các quan niệm 
duy tâm triết học nên không đúng đắn... 


Coi đạo đức như là một hình thái ý thức xã hội, các nhà kinh điển của 
Chủ nghĩa Mác đã dặt cơ sở khoa học cho việc luận chứng tính dân tộc 
của đạo đức. Là một hình thái ý thức xã hội, ý thức đạo đức vừa bị qui 
định bởi tồn tại xã hội, vừa chịu ảnh hưởng của các hình thái ý thức xã 
hội khác (chính trị, triết học, nghệ thuật, tôn giáo ...). Tổng thể những 
nhân tố ấy trong mỗi dân tộc là sự khác biệt nhau, làm thành cái mà ngày 
nay chúng ta gọi là bản sắc dân tộc. Bản sắc ấy được phản ảnh vào đạo 
đức nên tính độc đáo của các quan niệm, các chuẩn mực, cách ứng xử 
đạo đức, nghĩa là tạo nên tính độc đáo trong đời sống đạo đức của mỗi 
dân tộc. Nhìn nhận tính độc đáo và sự khác biệt ấy về mặt dân tộc trong 
cặp khái niệm cơ bản của đạo đức, cặp khái niệm thiện-ác, Ph. Angghen 
chỉ ra sự biến đổi cúa chúng qua các thời đại và dân tộc. Ông viết: “Từ 
dân tộc này sang dân tộc khách, từ thời đại này sang thời đại khác, nhỮng 
quan niệm về thiện và ác đã biến đổi nhiều đến mức chúng thường trái 
ngược hẳn nhau”. 


Trong xã hội có giai cấp và đối kháng giai cấp, mỗi giai cấp có vai trò, 
địa vị khác nhau trong hệ thống kinh tế, xã hội và do đó mà họ có các lợi 
ích khác và đối nghịch nhau. Đạo đức với tư cách là hình thái ý thức xã 
hội đã phản ảnh và khẳng định lợi ích của mỗi giai cấp. Ý thức đạo đức 
giúp mỗi giai cấp hiểu được lợi ích của nó, hiểu được những cách thức, 
biện pháp bảo vệ và khẳng định lợi ích giai cấp. Mặt khác, mỗi giai cấp 
đều sử dụng đạo đức của mình như là công cụ bảo vệ lợi ích của mình. 
Như vậy, tính giai cấp của đạo đức là sự phản ánh và sự thể hiện lợi ích 
của các giai cấp. Tính giai cấp của đạo đức là biểu hiện đặc trưng của 
bản chất xã hội của đạo đức trong xã hội có giai cấp. (vì xã hội là quan 
hệ người — người, quan hệ người — người không trừu tượng mà gắn với 
những quan hệ kinh tế - xã hội). 


Mỗi giai cấp có những lợi ích riêng đó nó cũng có nhỮng quan niệm đạo 
đức, hệ thống đạo đức riêng. NhỮng hệ thống đạo đức này có sự tác 
động khác nhau, triệt tiêu nhau (nêu đối kháng), do đó mà tác động hoặc 
tích cực hoặc tiêu cực đến sự phát triển và tiến bộ xã hội. Tuy nhiên, hệ 
thống đạo đức được áp đặt cho toàn xã hội bao giỜ cũng là hệ thống đạo 
đức của giai cấp thống trị, mặc dù, trong cuộc sống hàng ngày, mỗi giai 
cấp vẫn ứng xử theo những lợi ích trực tiếp của mình. 


Do chiếm được địa vị thống trị trong đời sống xã hội, giai cấp thống trị 
đã làm cho đạo đức của mình trở thành yếu tố thống trị trong đời sống xã 
hội. 


Giai cấp thống trị nắm khâu tuyên truyền điều khiển toàn bộ quá trình 
sản xuất tinh thần, trong đó có sản xuất các giá trị đạo đức phù hợp với 
lợi ích giai cấp của nó, và buộc mọi thành viên trong xã hội phải tuân thủ 
những chuẩn mực đạo đức này. Từ đó, nó trở thành cái phổ biến trong xã 
hội và được cũng cố thành thói quen, phong tục, tâm lí. Vì vậy, nó có sức 
sống dai dẳng trong tâm lí xã hội và cá nhân. 


Còn giai cấp bị trị, do bị tước đoạt mất những điều kiện và tư liệu sản 
xuất tinh thần các giai cấp bị thống trị không thể phát triển đạo đức của 
mình ngang tầm với đạo đức của giai cấp thống trị. Hệ thống này luôn bị 
chèn ép và do đó kém phát triển. Đạo đức của giai cấp bị trị không đủ 
điều kiện để ảnh hưởng đến toàn bộ các thành viên của giai cấp mình. 
Nó tồn tại như cái không chính thống, không phổ biến bằng đạo đức của 
giai cấp thống trị. Vì các giai cấp thống trị không có điều kiện để sản 
xuất, tuyên truyền và sử dụng đạo đức của mình trên phạm vi toàn xã 
hội. 


Trong xã hội có giai cấp, đạo đức mạng tính giai cấp nhưng không phải 
vì vậy mà phủ nhận tính nhân loại chung của đạo đức. 


Không thể thổi phồng tính nhân loại chung của đạo đức để đi đến những 
quan niệm sai lệch về đạo đức trừu tượng, về đạo đức phổ biến phi lịch 
sử, chẳng có tác dụng gì trong thực tiễn. Nhưng cũng không được phủ 
nhận tính nhân loại của đạo đức. Tính nhân loại của đạo đức tồn tại ở 
hình thức thấp là biểu hiện của những quy tắc đơn giản, thông thường 
nhưng lại cần thiết để bảo đảm trật tự bình thường cho cuộc sống hàng 
ngày của con người. Biểu hiện cao hơn trong tính nhân loại của đạo đức 
lại ở những giá trị đạo đức tiến bộ nhất trong từng giai đoạn phát triển 
của lịch sử nhỮng giá trị đạo đức này thường thƯờng là những giá trị đạt 
được ở giai cấp tiến bộ nhất trong từng giai đoạn phát triển của lịch sử 
nhân loại. Đi đến tột đỉnh các giá trị đạo đức của giai cấp tiến bộ của 


từng thời kỳ lịch sử, nhân loại sẽ bắt gặp đạo đức của mình tương ứng 
với các thỜi kỳ lịch sử đó. 


CHỨC NĂNG CỦA ĐẠO ĐỨC. 


ChỨc năng điều chỈnh hành vi. 


- Đạo đức là một phương thức điều chỉnh hành vi. Sự điều chỉnh hành vi 
làm cá nhân và xã hội cùng tồn tại và phát triển, bảo đảm quan hệ lợi ích 
cá nhân và cộng đồng. 


Loài người sáng tạo ra nhiều phương thức điều chỉnh hành vi, trong đó có 
chính trị, pháp quyền và đạo đức... 


- Chính trị điều chỉnh hành vi giữa các giai cấp, các dân tộc, các quốc gia 
bằng các biện pháp đặc trưng như ngoại giao, kinh tể, hành chính, bạo 
II 2y 


- Pháp quyền và đạo đức điều chỉnh hành vi trong quan hệ giữa các cá 
nhân với cộng đồng bằng các biện pháp đặc trưng là pháp luật và dư 
luận xã hội, lương tâm. Sự điều chỉnh này, có thể thuận chiều, có thể 
ngược chiều. 


- Điều chỉnh hành vi của đạo đức và pháp quyền khác nhau ở mức đỘ đòi 
hỏi và phương thức điều chỉnh. 


Pháp quyền thể hiện ra ở pháp luật, là ý chí của giai cấp thống trị buộc 
mọi người phải tuân theo. Những chuẩn mực của pháp luật được thực 
hiện bằng ngăn cấm và cưỡng bức (quyền lực công cộng cùng với đội vũ 
trang đặc biệt, quân ‹ đội, cảnh sát, toà án, nhà tù...). Pháp quyền là đạo 
đức tối thiểu của mỗi cá nhân sống trong cộng đồng. 


Đạo đức đòi hỏi từ tối thiểu đến tối đa đối với các hành vi cá nhân. 
Phương thức điều chỉnh là bằng dư luận xã hội và lương tâm. Những 
chuẩn mực đạo đức bao gồm cả chuẩn mực ngăn cấm và cả chuẩn mực 
khuyến khích. 


Chức năng điều chỉnh hành vi của đạo đức bằng dư luận xã hội và lương 
tâm đòi hỏi từ tối thiểu tới tối đa hành vi con người đã trở thành đặc 
trưng riêng để phân biệt đạo đức với các hình thái ý thức khác, các hiện 
tượng xã hội khác và làm thành cái không thể thay thế của đạo đức. 


- Mục đích điều chỉnh: bảo đảm sự tồn tại và phát triển xã hội bằng tạo 
nên quan hệ lợi ích cộng đồng và cá nhân theo nguyên tắc hài hòa lợi ích 
cộng đồng và cá nhân (và khi cần phải ưu tiên lợi ích cộng đồng). 


- Đối tượng điều chỉnh: Hành vi cá nhân (trực tiếp) qua đó điều chỉnh 
quan hệ cá nhân với cộng đồng (gián tiếp). 


- Cách thức điều chỉnh được biểu hiện: Lựa chọn giá trị đạo đức; xác 
định chương trình của hành vi bởi lý tưởng đạo đức; xác định phương án 
cho hành vi bưỏi chuẩn mực đạo đức; tạo nên động cơ của hành vi bởi 
niềm tin, lý tưởng, tình cảm của đạo đức, kiểm soát uốn nắn hành vi bởi 
dư luận xã hội. 


Chức năng điều chỉnh hành vi được thực hiện bởi hai hình thức chủ yếu. 


- Xã hội và tập thể tạo dư luận để khen ngợi khuyến khích cái thiện, phê 
phán mạnh mẽ cái ác. 


- Bản thân chủ thể đạo đức tự giác điều chỉnh hành vi cơ sở những 
chuẩn mực đạo đức xã hội. 


Chức năng giáo dục. 


Con người vươn lên “chân - thiện - mỹ”. Con người là sản phẩm của lịch 
sử, đồng thời là chủ thể của lịch sử. Con người tạo ra hoàn cảnh đến 
mức nào thì hoàn cảnh cũng tạo ra con người đến mức ấy. 


Con người sinh ra bắt gặp hệ thống đạo đức của xã hội. Hệ thống ấy tác 
động đến con người và con người tác động lại hệ thông. Hệ thống đạo 


đức do con người tạo ra, nhưng sau khi ra đời hệ thống đạo đức tổn tại 
như là cái khách quan hoá tác động, chi phối con người. 


Xã hội có giai cấp hình thành và tồn tại nhiều hệ thống đạo đức mà các 
cá nhân chịu sự tác động. Ở đây, môi trường đạo đức: tác động đến đạo 
đức cá nhân bằng nhận thức đạo đức và thực tiễn đạo đức. Nhận thức 
đạo đức để chuyển hoá đạo đức xã hội thành ý thức đạo đức cá nhân. 
Thực tiễn đạo đức là hiện thực hoá nội dung giáo dục bằng hành vi đạo 
đức. Các hành vi đạo đức lặp đi lặp lại trong đời sống xã hội và cá nhân 
làm cả đạo đức cá nhân và xã hội được củng cố, phát triển thành thói 
quen, truyền thống, tập quán đạo đức. 


Hiệu quả giáo dục đạo đức phụ thuộc vào điều kiện kinh tế - xã hội, 
cách thức tổ chức, giáo dục mức độ tự giác của chủ thể và đối tượng 
g1áo dỤc trong quá trình giáo dục. 


- Giáo dục đạo đức gắn với tiến bộ đạo đức: 


Nhân đạo hóa các quan hệ xã hội và mức độ phổ biến nhân đạo hóa các 
quan hệ xã hội; sự hoàn thiện của cấu trúc đạo đức và mức độ phổ biến 
của nó...sẽ giúp chủ thể lựa chọn, đánh giá đúng các hiện tượng xã hội, 
đánh giá đúng tư cách của người khác hay của cộng đồng cũng nhƯ tự 
đánh giá đúng thông qua mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ, nội dung, phương 
thức, hình thức và các bƯớc đi của quá trình giáo dục sẽ giúp mỗi cá nhân 
và cả cộng đồng tạo ra các hành vi và thực tiễn đạo đức đúng. 


Như vậy, chức năng giáo dục của đạo đức cần được hiểu một mặt “giáo 
dục lẫn nhau trong cộng đồng”, giỮa cá nhân và cá nhân, giỮa cá nhân và 
cộng đồng:mặt khác, là sự “ tự giáo dục” ở các cấp độ cá nhân lẫn cấp 
độ cá nhân lẫn cấp độ cộng đồng. 


Chức năng nhận thức. 


Với tư cách là một hình thái ý thức xã hội, đạo đức có chức năng nhận 
thức thông qua sự phản ánh tồn tại xã hội. 


Sự phản ánh của đạo đức với hiện thực có đặc điểm riêng khác với các 
hình thái ý thức khác. 


Đạo đức là phương thức đặc biệt của sự chiếm lĩnh thế giới con ngƯỜi. 
Nếu xét dưới góc độ bản thể luận, đạo đức là hệ thống tinh thần, được 
quy định bởi tồn tại xã hội. Nhưng xét dưới góc độ xã hội học thì hệ 
thống tinh thần (nhận thức đạo đức) không tách rời thực tiễn — hành 
động của con người. Do vậy, đạo đức là hiện tượng xã hội vừa mang 
tính tỉnh thần vừa mang tính hành động hiện thực. 


Sự nhận thức của đạo đức có đặc điểm: 


- Hành động đạo đức tiếp liền sau nhận thức giá trị đạo đức. Và đa sỐ 
trường hợp có sự hòa quyện ý thức đạo đức với hành động đạo đức. 
(Khác những khoa học và ứng dụng nghiên cứu thành tựu khoa học có 
khoảng cách về không gian và thời gian). 


- Nhận thức của đạo đức là quá trình vừa hƯỚng ngoại (hướng ra ngoài) 
và hướng nội (tự nhận thức — hương vào chính mình, chính chủ thể). 


Nhận thức hướng ngoại lấy chuẩn mức, giá trị, đời sống đạo đức của xã 
hội làm đối tượng. Đó là hệ thống giá trị thiện và ác, trách nhiệm và 
nghĩa vụ, hạnh phúc và ý nghĩa cuộc sống..., nhỮng “cách thức và 
phƯơng tiện” tạo ra các giá trị đạo đức. Nhờ sự nhận thức này mà chủ 
thể nhận thức đã chuyển hóa đạo đức của xã hội như là cái chung thành 
ý thức đạo đức của cá nhân như là cái riêng. 


Nhận thức hướng nội (tự nhận thức), lấy bản thân mình — chủ thể đạo 
đức — làm đối tượng nhận thức. Đây là quá trình tự đánh giá, tự thẩm 
định, tự đối chiếu những nhận thức, hành vi, đạo đức của mình với 
những chuẩn mực giá trị chung của cộng đồng. Từ cách nhận thức này 
mà chủ thể hình thành phát triển thành các quan điểm và nguyên tắc 
sống: sáng tạo hay chủ động, hy sinh hay hưởng thụ, vị tha hay vị kỷ, 
hướng thiện hay sa vào cái ác... 


Trong tự nhận thức, vai trò của dư luận xã hội và lương tâm là to lớn. Dư 
luận xã hội là sự bình phẩm, đánh giá tỪ phía xã hội đối với chủ thể, còn 


lương tâm là sự phê bình. Cả hai đều giúp chủ thể tái tạo lại giá trị đạo 
đức của mình - giá trị mà xã hội mong muốn. 


Từ nhận thức giúp chủ thể ý thức được trách nhiệm của mình và sẵn 
sàng để ho thành trách nhiệm đó. Trong cuộc sống có vô số những trách 
nhiệm như vậy. Nó luôn đặt ra trong quan hệ phong phú giữa chủ thể 
đạo đức với xã hội, gia đình, bạn bè, đồng chí, đồng đội, tập thể, dân 
tộc, gia cấp, tổ quốc. 


Nhận thức đạo đức (đạo đức phản ánh hiện thực) ở hai trình đỘ : trình 
độ thông thường và trình đỘ lý luận. 


Nhận thức đạo đức Ở trình độ thông thường là ý thức thông thƯờng, 
những giá trị riêng lẻ. Nó đáp ứng nhu cầu đạo đức thông thường đủ để 
chủ thể xử lý kịp thời trong cuộc sống và sự phát triển bình thường của 
xã hội. Mọi cá nhân đều có thể và cần phải ảnh ánh đạo đức ở trình độ 
này. 


Nhận thức đạo đức ở trình đỘ lý luận là những nhận thức có tính nguyên 
tắc được chỉ đạo bởi những giá trị đạo đức có tính tổng quát. Trình độ 
này đáng ứng những đòi hỏi của sự phát triển đạo đức và tiến bộ xã hội. 
Đây là yếu tố không thể thiếu được trong hệ tư tưởng và hành vi của các 
gia cấp cầm quyền. 


- Nhận thức đạo đức đưa lại tri thức đạo đức, ý thức đạo đức. Các cá 
nhân, nhờ tri thức đạo đức, ý thức đạo đức xã hội đã nhận thức (trở 
thành đạo đức cá nhân). Cá nhân hiểu và tin ở các chuẩn mực, lý tưởng 
giá trị đạo đức xã hội trở thành cơ sở để cá nhân điều chỉnh hành vi, thực 
hiện đạo đức (hiện thực hóa đạo đức). 


VAI TRÒ CỦA ĐẠO ĐỨC. 


Đạo đức có vai trò rất lớn trong đời sống xã hội, trong đời sống cỦa con 
người, đạo đức là vấn đề thường xuyên được đặt ra và giải quyết nhằm 
đảm bảo cho cá nhân và cộng đồng tồn tại phát triển. Sống trong xã hội, 
người ta ai cũng phải suy nghĩ về những vấn đề đạo đức để tìm ra những 


con đường, cách thức và phương tiện hoạt động nhằm kết hợp lợi ích 
của mình và cộng đồng, từ đó bảo đảm cho sự tổn tại, phát triển của 
chính mình và cộng đồng. 


Trong sự vận động phát triển của xã hội loài người suy cho cùng nhân tố 
kinh tế là cái chủ yếu quyết định. Tuy nhiên, nếu tuyệt đối hóa cái “chủ 
yếu” này thành cái “duy nhất” thì sẽ dẫn tư duy và hành động đến những 
lầm lạc đáng tiếc. Sự tiến bộ của xã hội, sự phát triển của xã hội không 
thể thiếu vai trò của đạo đức. Và khi xã hội loài người có giai cấp, có áp 
bức, có bất công, chiến đấu cho cái thiện đẩy lùi cái ác đã trở thành ước 
mơ, khát vọng, đã trở thành chất men, thành động lực kích thích, cổ vũ 
nhân loại vượt lên, xốc lên. Đạo đức đã trở thành mục tiêu đồng thời 
cũng là động lực để phát triển xã hội. 


Vai trò của đạo đức còn được biểu hiện thông qua các chức năng cơ bản 
của đạo đức: Chức năng điều chỉnh hành vi, chức năng giáo dục, chức 
năng nhận thức như đã trình bày ở phần trên. 


Ngày nay để xây dựng xã hội mới, chúng ta đang cần có những con người 
mới. NhỮng con người phát triển toàn diện cả đức và tài. Tuy nhiên, cần 
chú ý trong quan hệ giữa đức và tài hôm nay, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn 
luôn lưu ý, nhắc nhở chúng ta phải coi trọng cả tài và đức nhưng phải 
lấy đức là gốc. Bởi lễ tài năng chỉ có thể phát triển lâu bền trên nền của 
đức và tài năng chỉ có thể hướng thiện trên gốc của đức. 


Các kiểu đạo đức trong lịch sử, quan hệ giữa đạo đức với các hình thái ý 
thức xã hội khác 

Phần này trình bày về các kiểu đạo đức trong lịch sử, quan hệ giữa đạo 
đức với các hình thái ý thức xã hội khác 


CÁC KIỂU ĐẠO ĐỨC TRONG L|CH SỬ, TÍNH KẾ THỪA 
CA SỰ PHÁT TRIÊN ĐẠO ĐỨC. 


Đạo đức là hình thái ý thức xã hội, là tổng hợp những nguyên tắc, qui 
định, chuẩn mực nhằm định hướng con người tới cái chân, cái thiện, cái 
mỹ, chống lại cái giả, cái ác, cái xấu... 


Đạo đức nảy sinh do nhu cầu đời sống xã hội, là sản phẩm của lịch sử 
xã hội, do cơ sở kinh tế - xã hội quyết định. 


Ngay từ chế độ cộng sản nguyên thủy ý thức của con người mong muốn 
đã được hình thành, từ đó được phát triển hoàn thiện dần trên cơ sở phát 
triển của hình thái kinh tế - xã hội nối tiếp nhau từ thấp đến cao. 


Đạo đỨc trong xã hội cộng sẳn nguyên thỦy. 


Ý thức đạo đức phụ thuộc vào những điều kiện sinh hoạt vật chất, 
phương thức tìm kiểm và phân phối nhữỮng phúc lợi cần thiết đến trình 
độ thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt của con ngưƯỜi. 


Dưới chế độ công xã nguyên thủy, dựa trên chế độ công hữu về tư liệu 
sản xuất. Tài sản cá nhân của người nguyên thủy chỉ là một số công cụ 
và đồ tiêu dùng của mỗi người chế tạo lấy. 


Trong xã hội không có sự phân chia giai cấp, không có hiện tượng người 
bóc lột người, không có đầu óc làm giàu. Họ cùng nhau hái quả, đánh bắt 
cá, làm nhà, kỷ luật và quy tắc lao động được duy trì bằng sức mạnh của 
phong tục, tập quán, của dư luận xã hội, bằng uy tín và sự tôn kính đối 
với người tộc trưởng hay người phụ nỮ. 


Gắn liền với đời sống tinh thần là tôn giáo nguyên thủy, được sinh ra tỪ 
những hiểu biết hết sức mông muỘi, tối tăm và nguyên thỦy của con 
người về bản thân họ và về tự nhiên bao quanh họ. 


Tôn giáo nguyên thủy can thiệp vào toàn bộ hoạt động của công xã thị 
tộc và trở thành yếu tố cấu thành hoạt động thực tiễn và ý thức của 
người nguyên thủy. Trong những điều kiện đó, các dấu hiệu đạo đức 
xuất hiện. 


Ví dụ: các qui định trong săn bắn (do kinh nghiệm đã tích lũy được) 
không những có ý nghĩa đối với nhu cầu sinh sống, còn đối với các yêu 
cầu tương trợ, đoàn kết cộng đồng cũng nhƯ việc giỮ gìn tình ruột thịt 
trong thị tộc. 


Như vậy, đạo đức ra đời rất sớm, xuất phát tỪ chính các hoạt động 
chung của thị tộc với những chế đỘ tự nhiên của chúng. 


Nó có những đặc điểm sau: 


- Tính cụ thể - cảm tính, trực quan và kinh nghiệm của đạo đức nguyên 
thủy. 


Việc coi trọng, tuân thủ các hành vi giao tiếp, Ứng xử và hoạt động cụ 
thể của cộng đồng là biểu hiện ý thức đạo đức của người nguyên thỦy. 
Mọi thành viên thực hiện bất kỳ một hành vi đạo nào bao giỜ cũng theo 
thói quan, đối với họ việc bắt chước các mẫu hoạt động đạo đức là một 
yêu cầu bắt buộc. Nhờ đó các tập quán, phong tục, các điều cấm kị, lễ 
nghi, các định kiến, dư luận xã hội đã tổn tại rất dai dẳng trong các hiện 
tượng cụ thể - cảm tính. 


- Các bộ lạc còn lại đến nay ở Châu Mỹ, Châu Phi còn giữ nguyên truyền 
thống không cãi cọ nhau, biết nghe lời người lớn tuổi và xem đó là cái 
thiện. Ngược lại bất kỳ hành vi nào không theo đúng phong tục, tập quán 
đều bị xem là ác. 


- Trình đỘ phát triển rất thấp về kinh tế - xã hội và văn hóa của con 
người nguyên thủy đã làm cho họ có một số đặc điểm gần giống như 


một loài động vật như hoạt động ăn thịt người ở thời kỳ đầu của chế độ 
công xã nguyên thủy, hoạt động đó chỉ mất khi nền kinh tế và văn hóa 
của xã hội phát triển cao hơn, và chỉ đến đó nó mới trở thành một việc 
thất đức. 


- Tính hợp tác, tính công bằng, thông cảm, tương trợ của đạo đức nguyên 
thủy. 


Trong điều kiện sản xuất thấp kém, sự hợp tác là yếu tố hàng đầu tạo 
nên hiệu quả trong lao động tập thể. 


Sự hợp tác ở đây là hợp tác giản đơn trong điều kiện kinh tẾ tự nhiên 
chưa có sự khác biệt giữa lợi ích cá nhân với cá nhân, cá nhân với cộng 
đồng. 


Tính công bằng — bằng nhau không chỉ trong hưởng thụ mà còn trong tất 
cả quan hệ khác. Tất cả những øì có ích cho bộ lạc được coi là điều 
thiện, có hại bị coi là điều ác. 


Điều này tạo ra sự ổn định hợp lý và bình đẳng xã hội trong điều kiện 
con người chưa sản xuất ra sản phẩm dư thừa, đời sống còn quá thấp. 
Khả năng tổn tại của đạo đức giai cấp cũng nhƯ của đạo đức có ý nghĩa 
nhân loại phổ biến có cơ sở ở nguyến tắc này. 


Đạo đỨc trong xã hội chiếm hữu nô lệ 


Sự xuất hiện của giai cấp dẫn tới sự tan vỡ của ý thức đạo đức thống 
nhất trong nội bộ cộng đồng xã hội. Nhưng so với chế độ công xã 
nguyên thủy, thì xã hội chiếm hữu nô lệ tiến hơn một bậc. 


Phù hợp với sức sản xuất tiến bộ hơn của chế độ chiếm hữu nô lệ là 
quan hệ sản xuất mới, mà cơ sở là chủ nô chiếm hữỮu tư liệu sản xuất và 
người nô lỆ. Loài người đã bắt đầu hình thành một nền đạo đức mới. Cụ 
thể là: 


- Tính chất đối kháng đạo đức: 


Đó là đạo đức của nô lệ và đạo đức của chủ nô, hai nền đạo đức này đối 
lập với nhau về cơ bản. Những tƯ tưởng của giai cấp thống trị là nhỮng 
tư tưởng thống trị, giai cấp nào là lực lượng vật chất thống trị trong xã 
hội thì cũng là lực lượng tinh thần thống trị. 


Tầng lớp người có đặc quyền, đặc lợi cho phép mình được là người “có 
đức hạnh, người thượng lưu, quí tộc” còn những người nô lệ là những 
người “không có phẩm hạnh, người thấp hèn, hạ đẳng”. 


Sự nô dịch của số ít (do giàu có mà trở thành mạnh) đối với số đông (do 
nghèo khổ mà trở thành yếu) giờ đây được bảo đảm bởi một lực lượng 
xã hội mới — nhà nước, tình trạng bình đẳng nhường chỗ cho đẳng cấp. 
Nó quy định nội dung cơ bản của đạo đức, đẩy tới hai cực đối lập gay 
gắt: chủ - tớ, trên —- dưới, mệnh lệnh — phục tùng. 


Tính chất đó quy định các nội dung khác nhau của quan niệm về tốt — 
xấu trong giai cấp này hay giai cấp kia. Cuộc sống tôi tớ chỉ được đánh 
giá ngang với giá trị của các vật dụng, các con vật. 


Chế độ nô lệ dạy người nô lệ phải phục tùng tuyệt đối. Những đạo đức 
cao cả của người nô lệ như: lòng dũng cảm, chí khí, nhân phẩm.. .đã bị 
chủ nô xem như lời thách thức, sự bất kính. 


© Tính mâu thuẫn của “phẩm hạnh” trong đạo đức chiếm hữu nô lệ: 


Trong xã hội chiếm hữu nô lệ đạo đức của kẻ chiếm hữu nô lệ và đạo 
đức của người bị nô lỆ tạo thành hai mặt của một mâu thuẫn lớn nhất, 
tập trung nhất đầu tiên trong văn hóa tinh thần nhân loại. 


+ Chế độ chiếm hữu nô lệ, việc phân công lao động, phát triển sản xuất 
và đẻ ra một nền văn hóa vĩ đại của thế giới cổ đại - nền văn hóa Hy 
Lạp - đứng về phía bản thân người nô lệ, Ănghen đã nói - chế độ nô lệ 
với ý nghĩa nhất định vẫn là sự tiến bộ, tù binh chiến tranh trở thành 
nguồn lớn những nô lệ, họ được bảo tồn không bị giết, không bị ăn thịt 
như trước nữa. 


+ Mặt trái của sự tiến bộ đó là đông đảo quần chúng nhân dân chưa hề 
biết áp bức và bóc lột giai cấp là gì, giờ họ bổng nhiên trở nên bị áp bức. 


Bọn chủ nô có quyền mua bán, quyền sinh sát, đe dọa nô lệ bằng roi vọt, 
chúng thường xích nô lỆ vào nơi làm việc hoặc công cụ lao động. Pháp 
luật và đạo đức của chủ nô tha hồ hành hạ, giết chóc nô lệ. Chúng gây 
chiến tranh để chiếm thêm đất đai, bắt tù binh để tăng thêm nô lệ, cảnh 
giác và thẳng tay đàn áp đối với sự phản kháng chống đối của nô lệ. 


+ Cùng với sự xuất hiện giai cấp, phụ nữ cũng mất quyền bình đẳng 
trước kia và trở thành nô lệ của người chồng. Chế độ một vợ một chồng 
là một bước tiến của lịch sử, nó ra đời trên cơ sở chế độ tư hữu chiến 
thắng chế độ công hữu, nhưng nó mang theo một điều không thể tránh 
khỏi: sự nô dịch phụ nữ, nạn mãi dâm... 


Đạo đỨc trong xã hội phong kiến 


Chế độ phong kiến dựa trên cơ sở sở hữu ruộng đất lớn. Khác với nô lệ, 
người nông dân có công cụ sản xuất riêng và có nền kinh tế riêng dựa 
vào lao động cá nhân và đem lại cho họ những điều kiện sinh sống cần 
thiết. Bọn địa chủ vẫn có quyền điều nông dân ra khỏi lãnh đại của 
mình, nhưng không có quyền giết họ. 


Đó là một bước tiến của đạo đức xã hội, thật ra địa vị người nông dân 
cũng chẳng hơn bao nhiêu so với nô lệ. Sự phụ thuộc về kinh tế và sự 
cưỡng ép trực tiếp đã buộc họ phải cày cấy ruộng đất của địa chủ và 
làm trăm nghìn công việc có lợi cho giai cấp phong kiến. 


Ở đây, tồn tại nhiều kiểu đạo đạo đức, có cả đạo đức của chính giai cấp 
phong kiến lại có đạo đức của giai cấp nông dân và nhân dân lao động. 


Đạo đức thống trị trong xã hội phong kiến trước hết và đạo đức học của 
gai cấp phong kiến. Tuy nhiên, tư tưởng đạo đức học ở phương Tây 
thường xuất phát từ những tín điều của tôn giáo. 


ỚỞ phương Đông đạo đức học không hoàn toàn lệ thuộc vào tôn giáo mà 
thường xuất phát tỪ quan hệ giữa người và người được nhìn qua lăng 
kính của học thuyết nho giáo. Yêu cầu chung của đạo đức thống trị là 
bầy tôi phải trung với vua, chư hầu phải trung với thiên tỬ, nông dân 
phải trung với địa chủ. 


Đạo đỨc trong xã hội tư bắn: 


Chế độ tư bản là một bước tiến của xã hội, vì nó đập tan xiềng xích của 
chế đỘ nông nô, xóa bỏ tình trạng cát cứ của phong kiến, mở ra thị 
trường trong nước và thế giới, phát triển sản xuất, thúc đẩy khoa học kỹ 
thuật tiến lên. 


Sự thay thế quan hệ sản xuất phong kiến bằng quan hệ sản xuất tư bản 
dẫn đến biến đổi cả hệ thống đạo đức xã hội. Chủ nghĩa cá nhân tư sản 
là nguyên tắc cơ bản của đạo đức tư sản. quan hệ sở hữu tư nhân tư bản 
chủ nghĩa đã kích thích các nhà tư bản làm giàu và đã định hướng trong ý 
thức và hành vi đạo đức của họ. Họ coi việc làm giàu với mọi cách và 
mọi giá là hoạt động chính, là mục đích cao nhất của cuộc sống. 


Trong quá trình tích lũy tư bản, với máu và mồ hôi sự bóc lột lao động 
làm thuê, chủ nghĩa cá nhân đã chiến thắng quan hệ chật hẹp đẳng cấp 
phong kiến dưới khẩu hiệu cách mạng tƯ sản là tự do, bình đẳng, bác ái. 


Sự hoạt động tích cực của nền kinh tế công nghiệp có tác động mạnh 
mẽ đến tính cách cá nhân con người. Lênin nhận xét, trong thời kỳ thiết 
lập tư bản chủ nghĩa, con người được giải phóng và phát triển, đó là một 
tiến bộ vĩ đại. 


Nhưng sự bình đẳng ở đây chỉ là sự bình đẳng hình thức chứ không phải 
là bình đẳng trong thực tế cuộc sống xã hội. Nhà tư bản bốc lột người 
công nhân trên cơ sở bốc lột giá trị thặng dư bằng nhiều thủ đoạn khác 
nhau. 


Sự che đậy mối quan hệ bản chất của xã hội tư bản bằng những “hình 
mẫu đạo đức tất yếu” của gia cấp tư sản để mọi người noi theo là “hết 
sức lộ liễu”, làm sao có sự bình đẳng trong quan hệ và thực tiễn đạo đức 
khi mà xã hội còn tổn tại và thừa nhận quan hệ bóc lột giá trị thặng dư và 
bằng những thủ đoạn đê hèn, tàn bạo. 


Vấn đề trách nhiệm đạo đức cá nhân chỉ là sự “bắt buộc” từ phía xã hội 
chứ không là từ ý muốn bên trong của cá nhân, nên trách nhiệm đạo đức 
cũng trở thành thuần túy hình thức phô trương bên ngoài nhằm che đậy 
sự giả dối bên trong. 


Đó là lý do dẫn đến tình trạng biệt lập nhân cách, một trạng thái tâm lý 
lạnh lễo, xa lánh nhau, thậm chí trở nên thù ghét nhau. 


Tóm lại, xã hội tư bản đã làm cho lực lượng sản xuất phát triển nhanh, 
cùng nền sản xuất nhỏ phân tán được xã hội hóa ngày càng cao, phân 
công lao động phát triển, năng suất lao động có hiệu quả rõ rệt. Ngoài 
những mặt tích cực đó, giai cấp tư sản đã để lại cho xã hội không ít 
những hậu quả tiêu cực: vấn đề công lý và nền đạo đức trong xã hội 
không được đảm bảo bình thường, con người trở nên ích kỷ, đạo lý trong 
xã hội ngày càng suy giảm. 


Đạo đức cộng sản chủ nghĩa. 


Đạo đức trong xã hội tư bản bao gồm nhiều kiểu đạo đức khác nhau. 
Đạo đức của giai cấp tư sản, đạo đức của giai cấp công nhân, đạo đức 
của những lực lượng xã hội khác các kiểu đạo đức này thường xâm nhập 
vào nhau, đan xen và không ngừng đấu tranh với nhau, tạo nên con đường 
phát triển xã hội trên cơ sở khẳng định mặt tích cực, tiến bộ, triệt tiêu 
mặt lạc hậu, mở rộng khả năng phát triển đạo đức trong tương lai của 
một xã hội mới — xã hội xã hội chủ nghĩa. 


Khi chủ nghĩa xã hội đã thắng lợi và các giai cấp bóc lột trong xã hội đã 
bị tiêu diệt, thì đạo đức cộng sản cũng được toàn dân thừa nhận, nó trở 
thành đạo đức thống trị. 


Đạo đức cộng sản là giai đoạn cao nhất trên con đường tiến lên của đạo 
đức loài người. So với đạo đức tiên tiến trước đây, đạo đức cộng sản là 
một thứ chất mới. Nó biểu hiện những đặc điểm mới vì bộ mặt tinh 
thần của những con người đã tiêu diệt thế giới bóc lột và đã lập nên chủ 
nghĩa cộng sản. 


MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẠO ĐỨC VỚI MỘT SỐ HÌNH 
THÁI Ý THỨC XÃ HỘI KHÁC. 


Đạo đức là một hình thái ý thứa xã hội đặc thù, là sự phản ánh tồn tại xã 
hội, là một bộ phận của kiến trúc thượng tầng như chính trị, pháp luật, 
tôn giáo, khoa học, nghệ thuật. 


Mối quan hệ giữa đạo đức và chính trị. 


Chính trị là mối quan hệ giữa các giai cấp đối với vấn đề nhà nước, 
đứng về mặt lịch sử chính trị chỉ xuất hiện khi có nhà nước còn đạo đức 
xuất hiện rất sớm cùng với sự xuất hiện xã hội loài người. 


Trong xã hội có giai cấp, đạo đức cũng như chính trị đều là sản phẩm 
của một cơ sở kinh tế xã hội nhất định. Do đó giỮa đạo đức và chính trị 
có quan hệ chặt chẽ với nhau, dưới những hình thức khác nhau, đạo đức 
là chính trị biểu hiện lợi ích kinh tế của một giai cấp nhất định và phục 
vụ mục đích của nó. Nhiều khi các quan hệ đạo đức thường lẫn vào 
chính trị, ngược lại có nhỮng quan điểm chính trị phản ánh những giá trị 
đạo đức. 


Đối với giai cấp và nhà nước tiên tiến thì nó thường gắn liền với những 
quan điểm đạo đức tiến bộ, ngược lại giai cấp suy tàn thì gắn liền với 
quan điểm đạo đức lạc hậu, bảo thủ kiểm hãm sự phát triển của xã hội. 


Đạo đức chúng ta ngày nay, đạo đức tiên tiến là đạo đức của giai cấp vô 
sản, đạo đức phục vụ cho sự nghiệp thắng lợi của chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản. 


Sự thống nhất biện chứng giữa chính trị và đạo đức còn được thể hiện 
cụ thể trong việc xây dựng con người mới, trong đó tài và đức phải kết 
hợp chặt chẽ và lấy đức làm gốc. 


Mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật. 


Ý thức đạo đức và ý thức pháp luật có mối quan hệ biện chứng với nhau 
và có chức năng chung là điều chỉnh các mối quan hệ xã hội nhắm bảo 
toàn và phát triển xã hội. Tuy nhiên giỮa chúng có những điểm khác nhau 


Pháp luật thường được thực hiện thông qua nhà nước, do nhà nước soạn 
thảo, phổ biến và thi hành trong toàn xã hội. Còn đạo đức được bảo đảm 
do lương tâm con người do sự phê phán của dư luận xã hội. 


Phạm vi đạo đức có nội dung bao quát và rộng hơn pháp luật. Luật pháp 
điều chỉnh một số mặt của đời sống xã hội, đạo đức xâm nhập vào tất 
cả các hoạt động xã hội, trong mọi quan hệ kể cả đối với chính bản thân 
mỗi người. 


Trong thực tế có những hiện tượng pháp luật trừng trị nhưng đạo đức 
không lên án và có hiện tượng đạo đức lên án nhưng pháp luật không 
trừng trị. 


Luật pháp căn cứ vào kết quả hành vi còn đạo đức căn cứ vào động cơ 
hành vi. 


Để đảm bảo cho luật pháp được chấp hành nhà nước áp dụng chủ yếu 
các hình thức cưỡng bức hình phạt, còn đạo đức thì được bảo đảm bằng 
giáo dục, thuyết phục, Ủng hộ hoặc lên án của dư luật xã hội và sự kiểm 
soát của lương tâm con ngƯỜi. 


- Quan hệ giữa đạo đức với luật pháp: 


Đạo đức và pháp luật phù hợp với nhau khi ý chí của giai cấp thống trị 
phù hợp với lợi ích xã hội và cộng đồng dân cư. Trong xã hội có giai cấp 


đối kháng thì đạo đức và pháp luật thường có mâu thuẫn với nhau vì đạo 
đức phản ánh quan hệ lợi ích của quần chúng nhân dân lao động còn pháp 
luật bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị mà lợi ích của hai giai cấp đối 
kháng luôn mâu thuẫn với nhau. 


Quan hỆ giữa đạo đỨc và tôn giáo. 


- Tôn giáo là một khái niệm huyền ảo và sai lệch của con người về hiện 
thực, trong khái niệm đó lực lượng ngoại giới (lúc đầu là lực lượng siêu 
tự nhiên về sau lại thêm lực lượng xã hội) chi phối đời sống hàng ngày 
của con người bằng hình thức siêu trần thế, siêu tự nhiên. 


- Tôn giáo và đạo đức đều hƯớng con người tới những lý tưởng sống 
thiện, nhân đạo, tránh cái ác. Tuy nhiên chúng khác nhau về bản chất. 


- Về mặt lịch sử, đạo đức xuất hiện cùng với sự xuất hiện xã hội loài 
người, trước rất lâu so với sự ra đời của các tôn giáo. Như vậy, đã có 
một giai đoạn lịch sử rất dài, đạo đức tồn tại không có tôn giáo. Điều đó 
cho thấy đạo đức không thể bắt nguồn từ tôn giáo và nó tồn tại như một 
đời sống tinh thần khác với niềm tin tôn giáo. 


- Đạo đức phản ánh chân thực những nhu cầu khách quan, hiện thực còn 
tôn giáo lại phản ánh thế giới một cách hư ảo với nhỮng khát vọng tự 
giải thoát trong thế giới tỉnh thần mà hiện thực tỏ ra hoàn toàn bất lực. 


- Đạo đức và tôn giáo đều thấy được nỗi đau khổ của con người và 
hướng tới việc phấn đấu làm giảm nỗi đau khổ ấy để con người đi đến 
hạnh phúc. Nhưng đạo đức xem nỗi đau khổ cỦa con người trong tính 
lịch sử hiện thực của nó và tin tưởng chắc rằng chính con người là động 
lực duy nhất giải thoát con người khỏi nỗi đau khổ và tự xây dựng hạnh 
phúc của mình trong đời sống hiện thực thông qua hoạt động lao động 
của mình. Còn tôn giáo tin rằng, chỉ có những lực lượng siêu nhiên, thần 
linh, thượng đế mới có khả năng cứu vớt con người ra khỏi nỗi đau khổ 
và điều đó chỉ có thể xảy ra trong thế giới khác, thế giới sau cái chết 


(phủ nhận vai trò cỦa con người trong viỆc sáng tạo ra giá trị đạo đức 
của mình). 


- Trong điều kiện nước ta Đảng và Nhà nước ta luôn tôn trọng tự do tín 
ngưỡng của nhân dân. Mỗi công dân đều có quyền tham gia hoặc không 
tham gia thực hiện tín ngưỡng của mình, đều có quyền tham gia hoặc 
không tham gia vào bất cứ tôn giáo nào. Các hoạt động tôn giáo đều được 
pháp luật bảo vệ và hoạt động theo hiến pháp. 


Để đảm bảo cho các tôn giáo thực hiện được những lý tưởng tôn giáo 
chân chính của mình, phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước và phụng sự 
tín ngưỡng tôn giáo, pháp luật nước ta nghiêm cấm việc lợi dụng tôn 
giáo để kích động nhân dân gây rối loạn trật tự xã hội nhằm thực hiện 
các mưu đồ chính trị đen tối. 


Mối quan hệ giỮa đạo đức và nghệ thuật. 


Nghệ thuật là một hình thái ý thức xã hội, nó phản ánh tồn tại xã hội. 
Trung tâm mà nghệ thuật phản ánh là phản ánh cái đẹp, nghệ thuật là nơi 
hội tụ cái đẹp. Nghệ thuật đem lại cho con người những khoái cảm thẩm 
mỹ, những giá trị tinh thần. 


Do vậy, giữa đạo đức và nghệ thuật có mối quan hệ chặt chẽ nhau. Cái 
đẹp là hiện tượng của cái thiện và chỉ có cái thiện mới có thể đẹp. Thậm 
chí, khi nghệ thuật miêu tả cái ác, cái xấu xa cũng nhằm mục đích đạt 
đến cái đẹp, cái thiện. 


Nghệ thuật là phương thức tồn tại của ý thức, một hoạt động sáng tạo 
độc đáo, một hình thức giao tiếp đặc biệt của con người, nó có tác dụng 
định hướng, thay đổi, tô điểm làm đẹp cho bản thân con người, các 
chuẩn mực đạo đức xã hội tạo nên thị hiếu thẩm mỹ của con người. 


Ví dụ: “tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Xấu người, đẹp nết còn hơn đẹp 
người”, “Chồng lớn, vợ bé thì xinh, chồng nhỏ vợ lớn ra tình chị em”. 


- Nghệ thuật gắn liền với tâm tư, tình cảm, khơi dậy những ước mơ, 
khát vọng tỐt đẹp, trang phục, giao tiếp. 


- Nghệ thuật là hoạt động sáng tạo, tác giả không chỉ đổ mồ hôi, công 
sức mà còn thể hiện cả: tư tưởng tình cảm, sự nghiền ngẫm về cuộc 
đời, là phương tiện giao tiếp làm đẹp cho quan hệ người - người ngày 
càng đẹp hơn. Nghệ thuật có tác dụng giáo dục sâu sắc và nghỉ ngơi giải 
trí độc đáo. 


- Đạo đức đặt ra cho nghệ thuật một nhiệm vụ: 


Nghệ thuật có nhiệm vụ quan trọng là giáo dục và hoàn thiện nhân cách 
con người. Nghệ thuật sở dĩ sống được, đứng vững được là do nhiều 
yếu tố nhưng yếu tố quan trọng nhất là hướng thiện, đề cao cái thiện. 


Cái thiện là khao khát của nhân dân lao động. Do đó tác phẩm nghệ thuật 
nào làm tốt giáo dục đạo đức thì sẽ tỒn tại mãi. 


- Nghệ thuật có tác dụng trở lại đạo đức: 


Nghệ thuật cung cấp cho con người tình cảm đạo đức tốt đẹp. Nghệ 
thuật có lợi thế là phản ánh bằng hình tượng nghệ thuật, do vậy nó sẽ 
dễ đi vào lòng người. Đối tượng và mục đích phản ánh của nghệ thuật là 
con người, nên nó rất gần với đạo đức, ảnh hưởng đến đạo đức. 


Đạo đức và nghệ thuật giúp cho con người tránh cái xấu, học hỏi hướng 
tới cái đẹp và làm theo cái đẹp, tiến tới tự giác làm điều tỐt. Tương quan 
giữa đạo đức và nghệ thuật là mối tương quan giữa cái thiện và cái đẹp. 
Cái này làm tiền đề cho cái kia và bổ sung cho nhau cùng phát triển. 
Nghệ thuật còn làm chức năng giáo dục chân chính, giáo dục và hoàn 
thiện nhân cách con người, ngược lại đời sống đạo đức là nguồn chất 
liệu làm nền móng cho sáng tác nghệ thuật. 


Nghệ thuật chân chính phải lấy cuộc sống, lấy đạo đức làm điểm xuất 
phát vì nó là cơ sở, là nguồn cảm hứng của nghệ thuật phát triển. 


- Lịch sử đã cho thấy, những tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu, bất tử với 
con người cả về không gian và thỜi gian là những tác phẩm chứa đựng 
các giá trị cao cả về con người. Nó là biểu tượng kiệt xuất về con người, 
về lý tưởng, lòng nhân ái, về số phận, về sức mạnh tinh thần và phẩm 
chất của con người và xã hội con người của từng thời đại cụ thể. 


Trong điều kiện của đất nước, Đảng ta chủ trương lãnh đạo nhân dân ta 
xây dựng một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là hoàn toàn 
phù hợp với điều kiện và nguyện vọng tha thiết của nhân dân. Trong nền 
văn hóa ấy giữa truyền thống và hiện đại được kết hợp với nhau mỘt 
cách hài hòa trên cơ sở gắn liền đạo đức cách mạng và nghệ thuật cách 
mạng. Chỉ có đạo đức cách mạng và nghệ thuật cách mạng mới đủ sức 
bao chứa trong mình nhỮng giá trị tiên tiến của thời đại và những giá trị 
quý báu mang đậm đà bản sắc dân tộc. Đồng thời nâng cao giá trị đó, 
đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước theo mục tiêu “dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng văn minh”. 


Mối quan hệ giỮa đạo đức với khoa học. 


Vấn đề đạo đức và khoa học có mối quan hệ gắn bó nhau, không thể 
tách rời nhau, vì khoa học luôn là cơ sở cho nền đạo đức thực sự của con 
người. 


Mục đích của khoa học và đạo đức có sự thống nhất hài hòa. Khoa học 
và đạo đức là điều kiện để con người cải biến xã hội, xây dựng cuộc 
sông hạnh phúc. 


Thực tế lịch sử đã chứng tỏ những thành quả của khoa học và công nghệ 
đã ngày càng giỮ vai trò cơ bản, chủ đạo nâng cao cuỘc sống của con 
người cũng nhờ những thành tựu vĩ đại đó mà con người đã ngày càng 
xây dựng được những quy luật tỰ nhiên, quy luật xã hội để thực hiện 
những ước mơ, khát vọng của mình. 


Như vậy khoa học chẳng những đã chứa đựng trong bản thân nó những 
lý tưởng đạo đức mà còn là một phƯơng thức mà nhỜ đó con người biến 


những lý tưởng, ước mơ của mình thành hiện thực đời sống. Chính 
những lý tưởng đạo đức đã đóng vai trò không nhỏ làm thành một trong 
những động lực của sự phát triển khoa học. 


Nhiều phát minh khoa học vĩ đại đó được sinh ra từ chính nhu cầu của 
cuỘc sống, nhu cầu cải thiện đời sống con người, nhu cầu bảo vỆệ con 
người trước thiên nhiên khắc nghiệt, nhu cầu hạnh phúc của con ngưƯỜi. 


So với ý thức đạo đức, ý thức khoa học thường mang tính vƯỢt trước và 
mang tính biến đối, tính cách mạng mau lẹ hơn. Khoa học còn làm cho 
những lý tưởng, ước mơ đạo đức biến đổi ngày càng gắn với cuộc sống 
và góp phần loại bỏ những nhân tố lạc hậu, bảo thủ trong đạo đức, làm 
cho cái thiện trong đạo đức ngày càng gắn liền với cái chân lý trong khoa 
học. 


Khoa học công nghệ đóng vai trò quyết định nâng cao lực lượng sản xuất 
và do nâng cao lực lượng sản xuất đó dẫn tới thay đổi các quan hệ sản 
xuất. Nhưng khi các quan hệ sản xuất thay đổi sẽ làm cho tất cả các 
quan hệ xã hội đều phải thay đổi, trong đó có các quan hệ đạo đức. 


Sự thay đổi đó không phải diễn ra theo một quá trình giản đơn, trực tiếp 
mà nó diễn ra dưới ảnh hưởng của những kết cấu lợi ích xã hội, đặc 
biệt là lợi ích giai cấp. 


Dưới chủ nghĩa tư bản, với cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, lực 
lượng sản xuất phát triển, lễ ra nhân loại bước vào vào một cuỘc sống 
tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn nhưng trong thực tế, cứ một bước tiến của 
khoa học và công nghiệp thì nhân dân lao động lại đẩy thêm một bước 
vào vòng đói khổ và ngu tối, con người lại lâm vào cảnh khốn khổ, bất 
hạnh. Vì nhỮng lợi ích ích kỷ của mình, giai cấp tư sản đã độc chiếm 
toàn bộ những thành tựu khoa học kỹ thuật và công nghiệp, biến chúng 
thành công cụ bóc lột nhân dân lao động, đàn áp con người, hủy hoại mọi 
giá trị của xã hội đã có được, phục vụ cho mục đích vì mục đích lợi 
nhuận tối đa của mình. 


Theo quan điểm đạo đức học Mác-xít, giữa đạo đức và khoa học luôn có 
mối quan hệ biện chứng khăng khít. Những mâu thuẫn, những xung đột 


giữa tiến bộ khoa học công nghệ và tiến bộ đạo đức trong xã hội tư bản 
đang diễn ra ngày càng gay gắt là sự phản ánh những mâu thuẫn ngày sâu 
sắc giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản. 


Chính trong các xã hội tư sản, giai cấp tư sản một mặt sử dụng các thành 
quả của khao học công nghệ nhƯ mỘt công cụ xâm lược, đàn áp, bóc lột, 
nhưng mặt khác họ cũng đang lợi dụng những thành quả đó để mong 
điều hòa làm giảm bớt những mâu thuẫn xã hội nhằm củng cố địa vị 
thống trị của mình. 


Như vậy, việc giải quyết cơ bản và toàn diện những xung đột gay gắt 
giữa tiến bộ khoa học công nghệ và tiến bộ đạo đức chỉ diễn ra trong 
điều kiện một xã hội không có giai cấp đối kháng, không có chế độ 
người bóc lột người, chế độ sở hữu cá nhân. 


Ở đó những thành quả của khoa học công nghệ sẽ để xã hội sử dụng 
nhƯ một phương thức giải phóng con người, nâng cao các giá trị nhân 
phẩm, làm cho con người được sống ngày càng tự do, hạnh phúc hơn, 
đồng thời hạn chế những tác động bất lợi được cuộc sống của xã hội 
con người mang tính tự phát tỪ bản thân tiến bộ khoa học công nghệ. 


Trong điều kiện nước ta, Đảng và Nhà nước ta chủ trương đưa nƯỚc ta 
bước vào một thời kỳ mới, thời kỳ đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. 


Trong thời kỳ này, khoa học công nghệ đóng vai trò hết sức cơ bản. Để 
phát huy những thành quả của khoa học công nghệ trong điều kiện mới, 
tất cả các tiến bộ khoa học công nghệ đều được diễn ra trong phạm vi 
của chiến lược chính sách phát triển khoa học công nghệ quốc gia mỘt 
cách toàn diện. 


Chiến lược này đi tỪ phát triển tiềm lực con người, sử dụng phân phối 
các nguồn lực tài nguyên quốc gia, kết hợp phát triển toàn diện với lựa 
chọn các ngành mũi nhọn, kết hợp giữa chính sách phát triển công nghiệp 
với bảo vỆ tài nguyên, môi trường. 


Do đó, nghệ thuật mang chức năng giáo dục, trong đó có cả vị trí hết sức 
quan trọng trong giáo dục đạo đức, làm cho việc chuyển tải các lý tưởng, 
nguyên tắc đạo đức tới mọi đối tượng một cách nhẹ nhàng, nhưng lại 
hết sức sâu sắc. 


Một số phạm trù cơ bản của Đạo đức học 
Phần này trình bày về một số phạm trù cơ bản của đạo đức học 


MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG QUANH PHẠM TRÙ ĐẠO ĐỨC 
HỌC. 


- Phạm trù đạo đức học là những khái niệm đạo đức cơ bản phản ảnh 
những đặc tính căn bản, nhỮng phương diện và những quan hệ phổ biến 
nhất của những hiện tượng đạo đức trong đời sống hiện thực. 


- Nghiên cứu các phạm trù đạo đức học giúp người nghiên cứu nắm 
được một cách hệ thống, cơ bản nội dung của khoa học đạo đức học. 


- Hệ thống các khái niệm, phạm trù đạo đức học cung cấp phương tiện 
và công cụ để các chủ thể phản ảnh các hiện tượng đạo đức hết sức 
phức tạp, đa dạng trong đời sống hiện thực, đồng thời nó còn làm phát 
triển khả năng tư duy khoa học một cách hệ thống và có căn cứ. 


- Phạm trù đạo đức học có lịch sử phát triển lâu dài. Trong từng thời đại 
và xã hội cụ thể, các phạm trù đạo đức học là sự khái quát hóa nhỮng 
hiện tượng và nhu cầu đạo đức của đời sống hiện thực gắn liền với sự 
phát triển của những điều kiện kinh tế - xã hội tương ứng. 


Cùng với sự phát triển của lịch sử, nội dung các phạm trù, khái niệm đạo 
đức học lại được bổ sung và phát triển. Qua đó, qua hệ thống các phạm 
trù và những nội dung của nó phản ảnh một cách khái quát nhất sự hình 
thành và phát triển tư tưởng đạo đức qua các thời đại. 


Các phạm trù đạo đức là sự khái quát dưới hình thức lý luận các hiện 
tượng đạo đức trong đời sống hiện thực và nhỮng quan niện của con 
người về những hiện tượng đó. Vì vậy, phạm trù đạo đức ngoài ý nghĩa 
thông tin các nội dung cơ bản, nó còn bao hàm sự đánh giá và nhận định 
các giá trị. 


Tính phân cực là một trong những điểm đáng chú ý của phạm trù đạo đức 
học. Đó là sự phân cực giữa thiện và ác, giỮa hạnh phúc và bất hạnh, 


lương tâm và vô lương tâm... 


- Nội dung các phạm trù đạo đức học tuy là kết quả phản ảnh của đời 
sống hiện thực, mà còn chứa đựng những quan niệm giá trị như niỀm tin 
bên trong đã được thăng hoa thành những tình cảm thiêng liêng cao cả. 


MỘT SỐ PHẠM TRÙ ĐẠO ĐỨC HỌC CƠ BẢN. 


Phạm trù lễ sống (ý nghĩa cuỘc sống): 


Lễ sống hay ý nghĩa cuộc sống là một trong những vấn đề trung tâm của 
đời sống con người. Có thể xem quan niệm con người về lễ sống là nền 
tảng tinh thần của họ. Nó chi phối và liên quan mật thiết đến những định 
hướng sống của con người hết sức cơ bản như lý tưởng, niềm tin, thái 
độ sống, các quan niệm về hạnh phúc, thiện, ác... 


Người có lễ sống tốt đẹp sẽ có khả năng vượt qua mọi khó khăn để 
vươn lên trong cuộc sống. Ngược lại, sự khủng hoảng về quan niệm lẽ 
sống sẽ có thể dẫn con người tới đổ vỡ niềm tin, chao đảo tinh thần, 
lệch hướng trong cuộc sống, rối loạn trong hành động dẫn tới những hậu 
quả khó lường. 


Do lễ sống là vấn đề mang bản chất tinh thần sâu xa nhất gắn liền với 
xã hội và con người, nên nhiều nhà triết học, đạo đức học đã xem lễ 
sống là vấn đề vừa có ý nghĩa triết học, vừa có ý nghĩa đạo đức học và là 
trung tâm khi nghiên cứu con người của mọi thời đại. 


Ngay từ thời cổ đại, lễ sống của con người đã trở thành một trong nhỮng 
vấn đề thu hút sự quan tâm sâu sắc của các nhà triết học. Người đặt vấn 
đề lễ sống đầu tiên là nhà triết học cổ đại Epyquya. Ông quan niệm lễ 
sống của con người là sự hài hòa với tự nhiên, trong đó con người có một 
cuộc sống tỉnh thần thanh thản, yên tĩnh. Do đó, ông cho nguồn gốc của 
lẽ sống đúng đắn của mỗi người lảơ trí thông minh của họ. Chính trí 
thông minh giúp con người lựa chọn sự hợp lý và loại bỏ khỏi mình 
những ảo tưởng, nhỮng tham vọng không có căn cứ. 


Epyquya đặt câu hồi con người sống có ý nghĩa là gì? Trả lời câu hỏi này 
có mỘt số quan niệm khác nhau. 


- Quan điểm thứ nhất cho rằng con người sống không có ý nghĩa gì cả. 
Tiêu biểu cho quan niệm này là các trường phái tôn giáo, duy tâm , chủ 
nghĩa bi quan lịch sử. Theo họ, con người ra đời đã khổ sở, chẳng có ý 
nghĩa gì. 


- Quan điểm thứ hai cho rằng cuỘc sống con người có ý nghĩa, nhưng ý 
nghĩa khác nhau tùy thuộc vào những quan điểm khác nhau. 


Trung Quốc thời cổ đại: Theo Nho giáo thì mẫu người quân tử và lễ sống 
“tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”, “nhân, lễ, nghĩa, trí, tín”. Mạnh 
TỬ: “giàu sang không đánh mất tâm tính, nghèo nàn không đổi được khí 
tiết, uy quyền, bạo lực không làm mình nhục chí, như thế mới đáng bậc 
trượng phu”. 


Thời cận đại thì lẽ sống là tìm kiếm tri thức khoa học, đề cao lý trí con 
người. 


Thời hiện đại tư bản chủ nghĩa, lẽ sống là tiền bạc. 


- Ý nghĩa cuộc sống? Mỗi con người trong cuộc sống của mình đều trực 
tiếp hay gián tiếp trả lỜi câu hỏi này. Thông thường trả lời câu hỏi này có 
hai thái độ. 


+ Tích cực đối với cuộc sống: tức thấy được bản chất con người thì bản 
chất xã hội là quan trọng,chủ yếu. cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi thấm 
đượm chủ nghĩa nhân đạo sâu sắc, khi quán triệt nguyên tắc “mình vì 
mọi người và mọi người vì mình”. Do đó, nhìn nhận trách nhiệm và hạnh 
phúc của mình trong mối quan hệ biện chứng với nhau. 


+ Tiêu cực với cuộc sống: Thấy mọi giá trị trên đời đều là hư ảo, cuỘc 
sống có ý nghĩa khi thực hiện nghĩa vụ của mình. Hay chỉ thấy lợi ích 
của mình mà không thấy lợi ích của người khác và xã hội, cuộc sống chỉ 
có ý nghĩa khi được thỏa mãn những nhu cầu ham muốn của cá nhân 
mình như giàu có, danh lợi, vì tiền... 


Từ việc lý giải ý nghĩa cuộc sống này mà hình thành nên những ước mơ, 
khát vọng cần vươn tới gọi là lễ sống. 


Lễ sống có hai loại: 


+ Lễ sống tầm thường: được nảy sinh và giới hạn bởi những ham muốn 
cụ thể và ít liên quan đến trách nhiệm cỦa mình đối với người khác và xã 
hội. 


+ Lễ sống đạo đức: là mỘt quan niệm sống cỦa con người mà nỘi dung 
chính là mối quan hệ giữa hạnh phúc và nghĩa vụ. Nói cách khác, lễ sống 
đạo đức lẽ sống đạo đức chính là ý nghĩa cuộc sống mà con người tự 
nhận thức được, tự giác hành động vì một lý tưởng đạo đức cao đẹp dựa 
trên một quan niệm nhân sinh tiến bộ. 


- Lễ sống đạo đức khác lễ sống tầm thường ở chỗ con người nhận ra ý 
nghĩa cuộc sống của mình hƯớng tới những giá trị đích thực, tự nguyện, 
tỰ giác làm điều lợi vì hạnh phúc của xã hội, tự giác sống vì người khác 
dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào đều có ý thức giữ gìn nhân cách, phẩm giá 
của mình. “giàu sang không quyến rũ, nghèo khó không chuyển lay, uy vũ 
không khuất phục”. 


Vai trò của lễ sống: 


Lễ sống là phạm trù trung tâm của đạo đức học vì nó quan trọng và 
quyết định nội dung, tính chất của các phạm trù khác. 


- Xác định lễ sống đúng đắn: tạo thành một lối sống, một quan niệm 
đúng đắn. Sống để cống hiến cho xã hội, sống vì hạnh phúc người khác 
“đời yêu ta ta phải hiến cho đời”, nó sẽ thúc đẩy con người hành động 
tiến lên. Nhân phẩm được đánh giá cao, giỮ gìn phẩm chất, danh dự. 
“Ngọc nát còn hơn giỮ ngói lành”, “làm trai sống trong trời đất phải xứng 
danh gì với núi sông”. 


- Lễ sống đạo đức sẽ mang lại hạnh phúc chân chính cho xã hội, cá nhân. 
lẽ sống đúng đắn tạo nên tỉnh thần lạc quan, yêu đời “thà làm quỷ nước 
Nam còn hơn làm vương đất Bắc” (Trần Bình Trọng). Các vị lãnh tụ đã 


chọn lễ sống để cống hiến, mang lại hạnh phúc nhiều nhất cho nhân dân 
nên trong khó khăn vẫn luôn lạc quan yêu đời. 


Quan niệm về lẽ sống của đạo đức học Mác-Lênin: 


- Đạo đức học Mác xít khẳng định ý nghĩa cuộc sống của con người 
trong đời sống hiện thực và xem đó như nền tảng tỉnh thần của đời sống 
con người. 


- Để có thể giải quyết một cách khoa học nội dung của ý nghĩa cuỘc 
sống con người cần phải xuất phát từ những tiền đề hiện thực, khách 
quan gắn liền với những hoạt động cơ bản, hoạt động sinh sống của con 
người. 


- Để có thể tồn tại và phát triển, con người và xã hội loài người phải dựa 
vào lao động sản xuất, lao động là phương thức tồn tại và phát triển xã 
hội. 


Lao động sản xuất còn là động lực, là phương thức hình thành và phát 
triển hoàn thiện con người cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. 


Lao động sản xuất của con người không chỉ bó hẹp torng một mục đích 
duy nhất là duy trì sự tồn tại thể xác của họ, mà còn biến bản thân hoạt 
động ấy thành đối tượng của ý thức và ý chí khiến cho hoạt động ấy trở 
nên chủ động, sáng tạo và theo quy luật của cái đẹp. 


Quá trình lao động sản xuất không chỉ là sự sản xuất các giá trị vật chất, 
đồng thời còn sản xuất ra các giá trị tinh thần thấm đượm vào các sản 
phẩm vật chất khiến cho bản thân chúng cũng được thể hiện ra như 
những giá trị tỉnh thần xã hội. 


Vì vậy, trong quá trình lao động sản xuất và hưởng thụ xã hội để duy trì 
và phát triển đời sống, con người tìm đối tượng không chỉ là vật chất mà 
còn là tinh thần, văn hóa. Cùng với sự phát triển của hoạt động lao động 
sản xuất với tính xã hội hóa ngày càng cao, chứa đựng hàm lượng trí tuệ 
ngày càng lớn thì đời sống tinh thần, văn hóa càng có ý ngỹia hết sức 
quan trọng đối với lao động sản xuất xã hội. Chính vì vậy, lao động sản 


xuất của con người không chỉ dừng lại ở trình độ kỹ thuật, công cụ mà 
trên một bình diện cao hơn, nó còn đòi hỏi tìm cho mình một ý nghĩa cho 
toàn bộ hoạt động đó. 


Những hoạt động lao động sản xuất là cốt lõi của toàn bộ hoạt động của 
con người, là bản chất sâu xa nhất của con người, cho nên ý nghĩa của 
lao động sản xuất cũng là ý nghĩa cuỘc sống con người. 


Như vậy, vấn đề ý nghĩa cuộc sống con người là một quá trình phát triển 
không ngừng bắt nguồn từ hoạt động sống của con người, xét đến cùng 
là từ lao động sản xuất xã hội. 


Lao động sản xuất của con người bao giờ cũng mang tính chất xã hội. 
Quá trình đó cũng là quá trình phát triển và hoàn thiện con người thông 
qua sự phát triển các quan hệ xã hội. Vì thế khi xem xét ý nghĩa cuỘc 
sống của con người không thể xem xét nó với ý nghĩa là mỘt con người 
đơn độc mà phải đặt con người trong xã hội và chỉ có như vậy, ý nghĩa 
cuỘc sống con người mới có tính chất hiện thực. 


- Đạo đức mác xít cho rằng quá trình hoạt động sống mà cốt lõi là lao 
động sản xuất bao giờ cũng mang tính xã hội. Các chủ thể tham gia vào 
lao động sản xuất xã hội đã tạo nên những giá trị vật chất hoặc tinh thần 
đóng BÓP vào thành quả chung của xã hội. Chính những thành quả đó làm 
cho cuỘc sống của các chủ thể hoạt động mang một ý nghĩa xã hội. 


Việc các chủ thể lao động sản xuất đóng góp vào xã hội như vậy cũng là 
sự đòi hỏi của xã hội đối với mỗi cá nhân thành viên trong quá trình lao 
động sống của mình. 


Quá trình lao động đóng góp mang ý nghĩa cống hiến cho xã hội của mỗi 
cá nhân, mỗi chủ thể hoạt động như vậy chính là thực hiện nghĩa vụ của 
mình. 


Mặt khác, trong quá trình hoạt động sống, các chủ thể không chỉ thực 
hiện với ý nghĩa cống hiến, đóng góp cho xã hội mà còn làm cho các hoạt 
động sống trở nên có ý nghĩa với bản thân chủ thể. Đó là sự hoàn thiện 
năng lực hoạt động, kỷ năng, kỷ xảo nâng cao phẩm chất trí tuệ, làm sâu 


sắc và phong phú nhận thức, bồi dưỡng tình cảm tốt đẹp, cao thượng, 
tạo ra những nguồn thu nhập nhằm bồi dưỡng, bù đấp phát triển thể 
chất, tinh thần và cả những phƯơng thức hƯởng thụ những thành quả do 
mình và xã hội sáng tạo ra. 


Toàn bộ những ý nghĩa đó đối với chủ thể hoạt động chính là hạnh phúc 
con người. 


Như vậy, ý nghĩa cuộc sống hay lễ sống của con người là sự thống nhất 
nghĩa vụ và hạnh phúc thông qua hoạt động thực tiễn, hoạt động xã hội 
của con người, cho nên lẽ sống đạo đức đó là sống đúng đắn biết kết 
hợp hài hòa lợi ích cá nhân và xã hội. 


Một điều chú ý là ý nghĩa cuộc sống không phụ thuộc vào thời gian sống 
mà phụ thuộc vào chất lượng sống, phụ thuộc vào giá trị xã hội trong đó 
con người được lao động tự giác, sáng tạo và tự do, cống hiến cho xã hội 
và hưởng thụ sản phẩm mà họ tạo ra. Do đó, con người có thể nhân cuộc 
sống của mình lên gấp nhiều lần thông qua lao động sáng tạo. 


Phạm trù hạnh phúc: 


Hạnh phúc là mối quan tâm hàng đầu của nhân loại từ thời cổ đại đến 
nay. Vậy hạnh phúc là gì? 


Quan niệm về hạnh phúc cỦa con người có ý nghĩa hết sức quan trọng 
trong đời sống tinh thần nói chung và đời sống đạo đức nói riêng. Nó là 
một trongnhỮng nền tảng tinh thần giúp con người xây dựng những lý 
tưởng, mục tiêu, thái độ sống. Nó cũng là hạt nhân, là thức đo, định 
hướng để con người thiết lập các khái niệm thiện, ác, phẩm giá và hàng 
loạt các khái niệm nhân bản khác. 


- Các quan niệm khác nhau về hạnh phúc. 


+ Thời cổ đại: 


e  Đê-mô-crit: hạnh phúc là sự yên tĩnh, sự thanh thản của tâm hồn. 
Mọi dục vọng, ham muốn của con người là nguyên ngân của đau 
khổ. 

©_ Arixtote: hạnh phúc con người có được là do hoạt động lý trí và do 
quan niệm của mỗi người. 

‹Ổ Khổng Tử- Mạnh TỬ: hạnh phúc là do mệnh trời “bắt phong trần 
phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao”. 


Tôn giáo : hạnh phúc không có ở cuộc sống trần thế mà chỉ có ở thế giới 
bên kia. 


‹._ Quan niệm truyền thống dân gian Việt Nam: hạnh phúc gắn liền với 
tình bạn, tình yêu lứa đôi, gia đình là sự thỏa mãn các nhu cầu vật 
chất và tỉnh thân. 


Tóm lại, có thể tóm tắt các quan niệm trước chủ nghĩa Mác về hạnh 
phúc theo 3 xu hƯỚng sau: 


- Thứ nhất, cho hạnh phúc của con người là sự thỏa mãn thƯờng xuyên 
những nhu cầu vật chất như ăn, ở, mặc, khỏa mạnh, sống lâu... Để có sự 
thỏa mãn đó con người phải giàu có, của cải dư thừa. 


Xu hướng này có từ thời cổ đại Hy Lạp và phát triển mạnh torng TK 
XVII - XVIII ở châu âu gắn liền với sự đi lên của giai cấp tư sản. 


Tính hợp lý trong các quan niệm gắn với xu hướng này là ở chỗ tình 
trạng nhèo đói, khốn khổ không thể nói đến hạnh phúc. Cho nên, niềm 
sung sướng, hạnh phúc của con người không thể tách rời việc thỏa mãn 
đến mức độ nhất định các nhu cầu vật chất. 


Nhưng torng thực tẾ, sự gàu có về của cải vật chất, sự thừa thải trong 
hưởng thụ các nhu cầu vật chất chưa hẳn đã làm cho con người cảm 
thấy hạnh phúc. 


Sở dĩ có thình trạng như vậy là do nhiều khi sự thỏa mãn một cách tối đa 
thừa thải thường xuyên các nhu cầu vật chất nang tính chất một chiều 


như vậy không những o nâng cao hoặc phát triển các nhu cầu mà lại làm 
cho các nhu cầu đó ngày càng trở nên hời hợt, nhàm chán, vô vị. 


Những niềm vui của sự hƯởng thụ ban đầu cùng với thỜi gian và sự thừa 
thải sẽ ngày càng mất đi và thay thế vào đấy là cảm giác chán chường 
của kẻ sống thừa và mất đi cái nhận thức quí giá làm người của mình. 


Đó là lý do vì sao tình trạng khủng hoảng tinh thần, tâm lý, nhiều thói hư, 
tật xấu, các tệ nạn xã hội, chủ nghĩa bi quan, chán đời thường hay xuất 
hiện trong những hoàn cảnh dư thừa của cải, tiền bạc. Cùng với kiểu 
chạy theo sự hưởng thụ một chiều còn dẫn tới sự tham lam vô độ, ích kỷ 
của chủ nghĩa cá nhân cực đoan tàn bạo và bạc bẻo. 


Như v6ạy, nếu chỉ có sự hƯởng thụ, thỏa mãn những nhu cầu vật chất 
cũng chưa hẫn đã làm cho con người có được hạnh phúc chân chính. 


- Xu hƯớng thứ 2, ngược lại với xu hướng trên, cho hạnh phúc đích thực 
của con người là sự thỎa mãn các nhu cầu tinh thần mà bản chất của nó 
là sự thanh thản, yên tĩnh tâm hồn, tránh mọi xúc động, lo âu, suy nghĩ, 
trăn trở, sống với tự nhiên, vô tư hiển hòa, tránh xa mọi âm mưu quỉ kế 
và thói thâm độc của người đời. 


Những quan niệm theo xu hướng này có tính hợp lý ở chỗ, xem sự thanh 
cao, yên tĩnh Ở tinh thần con người là tiêu chuẩn hạnh phúc. Thật vậy, 
tâm hồn giữ được sự yên tỉnh, thanh cao, trong sáng, thanh thản sẽ đem 
lại cho con người những niềm vui nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. 


Xu thế này dẫn đến những mâu thuẫn cả về lý thuyết lẫn thực tiễn. 


Theo các quan niệm cỦa xu hướng này thì muốn có được hạnh phúc con 
người phải giữ cho được sự yên tỉnh của tinh thần, làm cho tinh thân 
không bị quấy rối bởi các nhu cầu ước muốn không hợp lý. Nhưng torng 
thực tế rất khó phân định nhỮng nhu cầu n2o là hợp lý còn nhu cầu nào là 
không hợp lý, nếu lấy theo tiêu chuẩn của sự yên tỉnh. 


Vì thế về thực chất là sự kìm hảm, giảm bớt các nhu cầu, làm cho các 
nhu cầu đó ngày càng thấp đến mức tối thiểu, nếu làm thế là làm là phá 


bỏ bản thân cái gốc làm nên khái niệm hạnh phúc, khiến cho khái niệm 
này chỉ còn lại có ý nghĩa tiêu cực đi ngược lại bản chất của nó. 


Trong thực tế, xu thế này khuyến khích chủ nghĩa khắc kỷ, giam hãm con 
người vào chủ nghĩa thầy tu. Cuối cùng là mỘt xu hƯỚớng xem ra có vẻ 
hoàn bị nhưng lại phản ảnh thái độ phản ứng thất vọng của con người 
trước thực tế đầy đau khổ không có chỗ đứng cho hạnh phúc. Các quan 
niệm hạnh phúc theo xu hướng này cho rằng hạnh phúc của con người là 
sự thỏa mãn thường xuyên các nhu cầu vật chất, tinh thần và loại trừ 
mọi nỗi đau khổ. 


Một quan niệm như vậy là không thể có được nhất là khi xem xét con 
người với toàn bộ cuộc đời của họ. Vòng đời của con người sinh, lão, 
bệnh, tử ai mà thoát được. 


- Biểu hiện sự khủng hoảng của con người về quan niệm hạnh phúc 
trong xã hội tư sản hiện đại là sự xuất hiện của chủ nghĩa hiện sinh, xem 
cuộc đời chỉ là sự bi đát và đau khổ. Theo các đại biểu hiện sinh thì trong 
hiện thực chỉ toàn nổi đau khổ, còn hạnh phúc chỉ có trong trí tưởng 
tượng mà thôi. 


* hạnh phúc theo quan điểm đạo đức học Mác xít: 


Hạnh phúc theo nghĩa rộng là sự đánh giá chung nhất đời sống của con 
người là sự tổng hợp những yếu tố xã hội của con người có tính lịch sử 
xã hội. hạnh phúc đích thực của con người là sống và hoạt động để tạo 
ra nhiều giá trị vật chất, tinh thần nhằm thỏa mãn các nhu cầu xã hội, là 
cảm xúc vui sướng khi thỏa mãn nhu cầu đạo đức cao cả. 


Hạnh phúc đúng nghĩa không phải chỉ có cái do con ngƯời cảm nhận 
được mà bao hàm cả sự đánh giá, thừa nhận của xã hội. Do đó, nhiều lúc 
con người thỏa mãn các nhu cầu của mình mà không coi là hạnh phúc 
thậm chí có khi đó là sự cắn rứt của lương tâm, có khi là bất hạnh nếu bị 
xã hội lên án. 


- Hạnh phúc theo nghĩa hẹp là cảm xúc vui sướng khi thỏa mãn các nhu 
cầu đạo đức cao cả. Do đó, hạnh phúc bao gồm 2 yếu tố: 


+ Mặt khách quan của hạnh phúc chính là nhu cầu phát triển của xã hội 
mà chủ thể nhận thức biến thành tình cảm, trách nhiệm. 


+ Mặt chủ quan là nổ lực hăng say hoạt động của con người vươn tới 
những thành quả phù hợp nhu cầu xã hội. 


+ Thỏa mãn nhu cầu đạo đức cao cả nghĩa là khi nhu cầu thỏa mãn mang 
lại cho chủ thể sự thanh thản của lương tâm, tự hào về cuộc sống, nâng 
cao ý thức nghĩa vụ. Loại nhu cầu này thỏa mãn mang lại hạnh phúc. 


Trong cuộc sống không phải bất cứ nhu cầu nào thỏa mãn cũng là hạnh 
phúc, có khi nhu cầu thỏa mãn mang lại sự cắn rứt lương tâm. Hơn nữa 
nhu cầu luôn lớn lên, tức là nhu cầu này thỏa mãn thì xuất hiện nhu cầu 
khác, cảm giác về sự thỏa mãn nhu cầu này không bền. 


- Hạnh phúc có tính lịch sử xã hội: 


Thời đại khác nhau, hoàn cảnh khác nhau thì quan niệm về hạnh phúc 
cũng khác nhau. 


VD: khi năng suất lao động thấp thì người ta cần thỏa mãn nhu cầu no để 
tồn tại. Khi năng suất phát triển thì xuất hiện nhu cầu ăn ngon, mặc đẹp. 
khi có tích lũy thì xuất hiện nhu cầu du lịch, thưởng thức văn hóa, nghệ 
thuật. 


- Hạnh phúc cá nhân là sự thống nhất lâu bền giữa khỏe mạnh, đáp Ứng 
nhu cầu về vật chất, sự thỏa mãn về đời sống tinh thần. hạnh phúc gia 
đình là cảm giác vui sướng của cuộc sống do gia đình mang lại, đó là sự 
tin yêu, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau và tạo điều kiện cho từng thành viên 
của gia đình phát triển phù hợp với sự tiến bộ của xã hội. 


- hạnh phúc chỉ có được trong hoạt động thực tiễn mà chủ yếu nhất là 
thực tiễn sản xuất vật chất. Trong thực tế, để thỏa mãn những nhu cầu 
sống của mình con người phải lao động sản xuất của cải vật chất xã 
hội. Cùng với quá trình sản xuất ra của cải vật chất để duy trì và phát 
triển cuộc sống xã hội, con người cũng đồng thời sản xuất ra các giá trị 
tỉnh thần. Như vậy, con người không những sản xuất ra của cải vật chất 


mà còn nhận thức, suy nghĩ cảm nhận về quá trình sản xuất và hướng 
thụ các giá trị xã hội đó. Qua đó, con người nhận ra và suy nghĩ về niềm 
sung sướng hạnh phúc và nổi bất hạnh đau khổ của mình. 


- Quá trình lao động sản xuất và hoạt động xã hội của con người chẳng 
những là quá trình con người sản xuất ra giá trị vật chất và tinh thần 
nhằm thỏa mãn các nhu cầu của bản thân con người và xã hội, đồng thời 
cũng là quá trình nảy sinh, phát triển các nhu cầu. 


- Nhờ có lao động, con người chẳng những đã có được những sản phẩm 
có thể thỏa mãn những nhu cầu sống của mình mà còn làm cho những 
nhu cầu nguyên thỦy mang tính động vật trở thành nhỮng nhu cầu mang 
tính người. Quá trình đó cứ phát triển làm cho những nhu cầu của con 
người ngày càng phong phú, đa dạng, sâu sắc cả về vật chất lẫn tinh 
thần. 


Quá trình lao động sản xuất và hoạt động xã hội không những tạo ra các 
giá trị vật chất và tinh thần, phát triển các nhu cầu mà còn tạo nên những 
phương thức thỏa mãn các nhu cầu đó ngày càng phong phú, sâu sắc, giàu 
cảm xúc và nâng cao tính văn hóa của bản thân quá trình hưởng thụ xã 
hội. 


Đó cũng là quá trình mỗi chủ thể hoạt động hoàn thiện thể chất, nâng cao 
năng lực hoạt động, làm p[hong phú tri thức, tinh thần, tư tưởng, cảm 
xúc, phát triển và làm giàu các quan hệ xã hội một cách tích cực. 


Kết quả đó đưa lại cho con người niềm vui, niềm tự hào sung sướng, 
nâng cao ý thức phẩm giá con người, tin tưởng vào xã hội và con người, 
gắn bó mỗi cá nhân với cộng đồng trong tình thương yêu, quí trọng lẫn 
nhau, đó chính là hạnh phúc cỦa con ngƯỜi. 


Như vậy hạnh phúc o bao giờ được đặt ra như mục tiêu trực tiếp, cuối 
cùng mà nó chỉ đến với con người như một tặng thƯởng kèm theo những 
giá trị vật chất, tinh thần mà họ đã tạo ra vì xã hỘi. 


Do đó, hạnh phúc không phải là cái gì có sẵn để con người có thể nhận 
lấy một cách thụ động mà phải do chính bản thân họ sáng tạo ra. Đó là lễ 


vì sao, sự lười biếng, thói ÿ lại, trì trệ, hưởng thụ một chiều trong thực 
tế là kẻ thhù của hạnh phúc. 


Trong đời sống xã hội con người, về cơ bản có thể phân ra 2 loại nhu 
cầu: nhu cầu vật chất và nhu cầu tinh thần. Nhu cầu vật chất thường 
cấp bách nhưng có tính lập lại cao, nhu cầu tinh thần có tính phát triển và 
sâu sắc. 


Trong các nhu cầu tinh thần thì nhu cầu đạo đức có thể coi là nhu cầu có 
tính xã hội cao, sâu sắc nhất và mang tính giáo dỤục cao nhất. Chính vì 
thế, những hoạt động của con người thỏa mãn những nhu cầu đạo đức 
xã hội làm cho con người đạt đến hạnh phúc cao nhất. 


hạnh phúc được quan niệm như vậy không loại trừ hoàn toàn mọi nổi 
đau khổ. Nhiều khi chính nổi đau khổ hay sự khổ não của con người 
cũng tham gia vào làm thành một mặt của hạnh phúc. Những nổi đau 
khổ, đau khổ có tính tích cực là những trăn trở trong sáng tạo, đau khổ vì 
nổi đau khổ của người khác, những gian truân, khổ ải, vượt qua khó khăn 
trong lao động và cuỘc sống. 


Niềm vui, niềm hạnh phúc mà con người nhận được phụ thuộc rất nhiều 
vào những trăn trở và đau khổ mà họ phải trải qua, đau khổ ở mức độ 
càng cao, mục đích trong sáng, hƯớng tới cái tốt đẹp, cái thiện, cái cao cả 
càng lớn lao bao nhiêu, thì niềm vui, niềm hạnh phúc mà họ nhận được 
sau khi đã hoàn thành công việc càng lớn bấy nhiêu. 


Phạm trù nghĩa vụ đạo đức: 


Nghĩa vụ đạo đức chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong đời sống 
đạo đức xã hội. Việc thực hiện nghĩa vụ đạo đức tốt hay xấu là thước đo 
đặc thù nói lên tình trạng tiến bộ hay thoái hóa của đời sống đạo đức 
trong một xã hội nhất định. Do đó, phạm trù nghĩa vụ đạo đức đã được 
nhiều nhà tư tưởng, nhà hiền triết của các thời đại bàn luận, quan tâm 
sâu sắc. 


a/ Quan niệm khác nhau về nghĩa vụ đạo đức trước Mác. 


- Đê-mô-crít là người đầu tiên đưa phạm trù nghĩa vụ vào đạo đức. Ông 
cho răng ý thức nghĩa vụ là động cơ sâ kín bên trong của con người, là 
động lực thúc đẩy con người hành động. 


- Các tôn giáo: nghĩa vụ là ý thức trách nhiệm trước thƯỢng đế. con 
người có nghĩa vụ hy sinh quyền lợi trước thực tại để hưởng hạnh phúc 
Ở thế giới bên kia. 


- Kant: nghĩa vụ là mệnh lệnh tuyệt đối, là chân lý tất yếu con người cần 
phải làm dù muốn hay không nghĩa vụ như một mệnh lệnh bắt buộc. 


- Các nhà duy vật Pháp TK XVII — XVIII coi nghĩa vụ đạo đức như gắn 
liền với lợi ích cá nhân, nó là tất yếu với mọi người và mọi người phải 
thực hiện. 


- Một số khuynh hướng triết học tư sản hiện đại, nhất là chủ nghĩa hiện 
sinh, xem ý thức nghĩa vụ đạo đức là hoàn toàn không có ý nghĩa, thậm 
chí đó là những ràng buộc vô bổ với những hoạt động của con người. Từ 
đó họ cho rằng sự thừa nhận những chuẩn mực nghĩa vụ đạo đức là có 
hại cho các cá nhân hiện sinh. Những lý thuyết này biện hộ và cổ vũ cho 
những hành động bất chấp mọi hệ chuẩn đạo đức xã hội và mở đường 
cho tỘi ác. 


b/ Quan niệm nghĩa vụ đạo đức của đạo đức học Mác xít: 


- Nghĩa vụ đạo đức không thể là sự ép buộc từ bên ngoài, mà gắn bó chặt 
chế với ý thức của con người về lễ sống, lý tưởng về hạnh phúc và về 
những quan niệm mang tính triết lý của cuộc sống. Những quan niệm 
đúng đắn giúp con người trước hết là nhận thức được sự thống nhất 
giữa lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội, thống nhất hạnh phúc cá nhân và 
hạnh phúc xã hội và người khác. 


Vì thế có thể xem sự trưởng thành của ý thức nghĩa vụ đạo đức liên quan 
chặt chẽ đến mức đỘ trưởng thành trong nhận thức của con người về 
những vấn đề lẽ sống, hạnh phúc, thiện, ác... 


Ý thức nghĩa vụ đạo đức thường được nuôi dưỡng, củng cố phát triển 
trong môi trường của một nền giáo dục tốt, môi trường gia đình đầm ấm, 
xã hội lành mạnh. Trong những điều kiện đó, mỗi thành viên của cộng 
đồng chẳng những được hưởng thụ một bầu không khí đạo đức trong 
sáng, cao quí và chứa chan tình người mà bản thân họ cũng đồng thời là 
những cá nhân trưởng thành về đạo đức, yêu lao động, có lý tưởng hoài 
bảo, kính người, yêu đời, lạc quan tin tưởng vào xã hội. Mất đi ý thức 
nghĩa vụ đạo đức cũng chính là đánh mất ý thức về chính bản thân mình, 
mất đi ý nghĩa làm người của mình. 


Ý thức nghĩa vụ đạo đức là quá trình phát triển lâu dài từ hàng ngàn, hàng 
vạn năm. Thông qua hoạt động lao động sản xuất và hoạt động xã hội, 
bảo vệ cái thiện, chống cái ác, xã hội đã hình thành nên nhỮng quan hệ 
giỮa người và người ngày càng đa dạng phong phú, sâu sắc nếu thiếu nó 
thì lợi ích xã hội, lợi ích cá nhân, lợi ích của mọi cộng đồng, mọi xã hội 
sẽ bị đe dọa. Các quan hệ đó có thể là quan hệ chính trị, quan hệ kinh tế, 
quan hệ xã hội, nhưng bao trùm lên tất cả, thấm sâu vào mọi mối quan 
hệ xã hội là quan hệ đạo đức mà đặc trưng là nghĩa vụ đạo đức của con 
người. 


Vì thế ý thức nghĩa vụ đạo đức được tất cả mọi người trong xã hội vun 
đắp, giữ gìn, phát triển để trở thành niềm tin, thành tình cảm thiêng liêng 
mà mỗi thế hệ người kế tiếp giữ gìn, kế thừa, bổ sung hoàn thiện như 
một di sản quí báu thể hiện lòng biết ơn, sự quí trọng đối với thế hệ đi 
trước và trách nhiệm cao quí với thế hệ đi sau. 


Mỗi cá nhân con người, khi sinh ra đã bắt đầu được giáo dục ý thức 
nghĩa vụ đạo đức, trước hết bằng con đường giáo dục gia đình. Bằng 
tình thương yêu, sự chăm sóc của gia đình, con người đã cảm thụ và hình 
thành tình thương yêu đối với cha mẹ, ông bà, anh chị em và những người 
thân. Những cảm thụ ban đầu ấy dần dần sâu sắc thêm, lớn thêm và 
được củng cố để làm thành những yếu tố tạo nên hạt nhân ban đầu của 
ý thức nghĩa vụ đạo đức sau này. 


Cùng với quá trình trưởng thành, mỗi con người còn được hưởng một 
nền giáo dục của nhà trường, của cộng đồng, đoàn thể xã hội và những 


nhân tố văn hóa truyền thống, văn hóa xã hội. Qua đó mỗi cá nhân, tùy 
thuộc vào đặc điểm và mức đỘ hoạt động tích cực mà dần dần hoàn 
thiện ý thức nghĩa vụ đạo đức của mình nhƯ niềm tin bên trong, như tình 
cảm thiêng liêng, như ý thức về đạo đức làm người. 


Ý thức nghĩa vụ đạo đức không thể được hình thành thật sự chỉ bằng con 
đường giáo dục lý thuyết. ý thức nghĩa vụ bao giỜ cũng được củng cố, 
phát triển bền vững bằng con đường trải nghiệm. Thông qua hoạt động 
lao động sản xuất, hoạt động xã hội với tất cả những khó khăn trở ngại 
cũng như thách thức, con người ngày càng nhận thức, kiểm nghiệm trong 
thực tiễn những giá trị mà nghĩa vụ đạo đức mang lại. 


Ý thức nghĩa vụ đạo đức mang tính chất một tình cảm thiêng liêng cao 
cả. Nó là nền tảng tinh thần của đạo trung, hiế, nhân, nghĩa. Chính ý 
thức nghĩa vụ đạo đức cao quí đã hun đúc lònbg yêu nước trung thành với 
tổ quốc, tình yêu thương kính trọng, chăm sóc cha mẹ, lối sống thuỷ 
chung trong đạo vợ chồng, tình nghĩa anh em, bầu bạn. 


Ý thức nghĩa vụ đạo đức là động lực tinh thần sâu sắc thúc đẩy từ nội 
tâm để con người sáng tạo nên những giá trị đạo đức cao cả. Vì thế, 
nghĩa vụ đạo đức không phải chỉ là những giá trị tỉnh thần mà quan trọng 
hơn, nó phải được thể hiện ra trong đời sống thực tiễn, tạo nên những 
giá trị hiện thực đóng góp tích cực vào sự phát triển, sự tiến bộ của xã 
hội. 


Ý thức nghĩa vụ đạo đức của con người là quá trình phát triển không 
ngừng cùng với quá trình trưởng thành của xã hội và con người. Vì thế, 
việc hình thành ý thức nghĩa vụ đạo đức và sáng tạo nó trong đời sỐống 
thực tiễn phải là quá trình tu dưỡng bền bỉ, rèn luyện không ngừng trong 
suốt cả cuộc đời một con ngưƯỜời. 


Phạm trù lưƠng tâm. 


Quan niệm của các cá nhân về nghĩa vụ của mình đối với xã hội và với 
người khác là tiền đề của hành vi đạo đức của mình. ở đây còn chịu sự 


phán xử của lương tâm. Vậy lương tâm là gì? 


Lương là tốt lành. Tâm là lòng. Xu hướng tiêu biểu của con người là 
hành động hƯớng thiện, mong muốn làm điều thiện và tự đinh giá, phán 
xử hành vi của mình. Có được những điều đó là nhờ có lương tâm. lương 
tâm là thế giới nội tâm sâu kín bên trong, nó có tác dụng điều chỉnh ý 
thức, hành vi của con người, nhờ có lương tâm mà đạo đức xã hội mới 
bảo tồn và phát triển. lương tâm giúp con người hối cải và điều chỉnh lỗi 
lầm. Người có lương tâm dù bất kỳ ở đâu và trong bất kỳ hoàn cảnh nào 
cũng giữ được nhân cách tốt đẹp của mình. Do đó lương tâm hướng con 
người đến những điều tốt đẹp và đấu tranh chống lại cái ác. Nếu người 
không có lương tâm thì họ không thể thực hiện tốt nghĩa vụ đạo đức, 
ngược lại họ sẵn sàng làm điều ác, tàn bạo. 


a/Một số quan niệm về phạm trù lương tâm trong lịch sử. 


- Platon: lương tâm là sự mách bảo của thần linh thượng đế do đó nó tồn 
tại vĩnh viên. 


- Locko: lương tâm là khả năng khống chế những dục vọng của mình, và 
tuân theo sự hƯớng dẫn tuyệt đối của lý trí. Ông rất coi trọng giáo dục 
lương tâm “khoa học mà không có lương tâm chỉ là sự phá hoại tâm hồn”. 


- Kant: lương tâm là sự thao thức của tỉnh thần, gắn với con người như là 
bẩm sinh. 


- Heghen: lương tâm là sản phẩm của tinh thần, là ý thức được điều 
thiện và lễ công bằng. 


Nhìn chung, các nhà đạo đức học trước Mác đều khẳng định lương tâm 
là một phạm trù của đạo đức học, là yếu tố cấu thành đạo đức nhưng lý 
giải về lương tâm chưa khoa học. 

b/ Quan niệm về lương tâm của đạo đức học Mác xít: 


- Khái niệm: lương tâm là ý thức trách nhiệm và tình cảm đạo đức cá 
nhân về sự tự đánh giá hành vi và cách cư xử của mình trong đời sống xã 


hội, hoặc lương tâm là năng lực tự đánh giá hành vi đạo đức của tình 
cảm đạo đức. 


Lương tâm được xem như một loại cảm xúc đặc biệt thể hiện ra như 
thước đo mức đỘ trưởng thành đạo đức cá nhân và đạo đức xã hội. 


- Lương tâm vừa là ý thức vừa là tình cảm con người, càng có thiện tâm, 
thiện ý và càng hành động tốt bao nhiêu thì lương tâm càng yên ổn bấy 
nhiêu và ngược lại. do đó, lương tâm là ngọn nguồn của hạnh phúc. 


- Nguồn gốc của lương tâm: 


Sự hình thành lương tâm là một quá trình phát triển lâu dài từ ý thức đến 
tình cảm đạo đức. 


+ Con người ý thức được cái cần phải làm vì sợ xấu hổ trước người 
khác và trước dư luận xã hội. 


+ Con người ý thức được cái cần phải làm nếu không làm thì không chỉ 
sỢ người khác và xã hội chê cười mà cơ bản là tự xấu hổ với chính mình, 
đạt tới trình độ tự xấu hổ sẽ làm xuất hiện lương tâm. 


+ Lương tâm xuất hiện khi ý thức, tình cảm, trách nhiệm trước điều 
thiện và lễ công bằng. do đó lương tâm có thể xuất hiện từ lúc bắt đầu 
dự kiến hành vi cho đến khi kết thúc hành vi. Nhưng sự thức tỉnh của 
lương tâm tùy thuỘc vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của mỗi người. 


- Sự hình thành cảm xúc lương tâm gắn liền với nhận thức con người về 
lẽ sống, lý tưởng, hạnh phúc của con người, đặc biệt là với ý thức nghĩa 
vụ đạo đức. nghĩa vụ đạo đức là ý thức trách nhiệm trước xã hội và 
người khác, còn lương tâm là ý thức trách nhiệm trước bản thân mình. Có 
thể xem ý thức nghĩa vụ đạo đức là nền tảng, là cơ sở hình thành lương 
tâm của con người. 


- Lương tâm được biểu hiện ở hai trạng thái khẳng định và phủ định. 


+ Trạng thái khẳng định là sự thư thái của lương tâm là cảm giác trong 
sạch của lương tâm. 


+ Trạng thái phủ định, con người cảm thấy sự cắn rứt, sự không trong 
sạch của lương tâm. 


- Trạng thái khẳng định của lương tâm có vai trò nâng cao tính tích cực 
của con ngƯỜIi, giúp con ngƯỜời tin tưởng vào bản thân trong quá trình 
hoạt động. Đó là niềm tin bên trong có ý nghĩa thôi thúc con người vươn 
tới cái thiện, cái tốt đẹp, đóng øó`p tích cực vào sự phát triển xã hội. 


- Đạo đức học Mác xít không đồng nhất sự thư thái của lương tâm với sự 
yên tĩnh của tinh thần mang tính thụ động đến mức thờ Ơ với mọi giá trị 
đạo đức, không quan tâm gì đến cái thiện và ác. Sự thư thái của lương 
tâm gắn liền với hoạt động tích cực của con người vì hạnh phúc của xã 
hội và người khác. 


- Trạng thái phủ định của lương tâm gây cho con người cảm giác đau 
khổ, làm suy giảm hoạt động tích cực của con người, nhưng trạng thái 
này cũng có vị trí quan trọng trong hoạt động của con người. Bằng sự 
cắn rứt, đau khổ, trạng thái phủ định của lương tâm nhắc nhở, giúp các 
chủ thể hành động suy nghĩ lại và uốn nắn những hành vi sai trái của 
mình trở lại con đường đúng đắn. 


Lương tâm là đặc trưng của cá nhân nên nó có tính chủ quan nghĩa là 
lương tâm phụ thuộc bởi năng lực, khả năng, tình cảm và trí tuệ của mỗi 
con người. Nhưng lương tâm còn có tính chất giai cấp tức là do lập 
trường quan điểm giai cấp chi phối ý thức đạo đức và tình cảm đạo đức 
đồng thời lương tâm còn có tính nhân loại phổ biến đó là sự công bằng 
và các giá trị phổ quát... Do đó, có những kẻ thuộc giai cấp thống trị vẫn 
tỏ ra có lương tâm. 


Vai trò của lương tâm: 


Lương tâm trong sạch khi hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức được 
xã hội công nhận, tức ý thức được sự lương thiện cỦa mình và tạo ra 


cảm giác vững tâm về nhân phẩm, danh dự, tạo ra sự thanh thản cho tâm 
hồn. 


Nếu cảm giác lương tâm không trong sạch khi chủ thể hành động không 
đúng chuẩn mực đã được công nhận, dẫn đến cảm giác lương tâm không 
trong sạch chính là sự cắn rứt lương tâm. Tình cảm lương tâm là sự hài 
hòa giữa khát vọng hạnh phúc và tận tâm với nghĩa vụ. Thực hiện nghĩa 
vụ một cách trung thực là ngọn nguồn cơ bản của niềm vui hạnh phúc 
của con người. Nếu lương tâm cắn rứt dẫn vật thì bất hạnh sẽ lớn hơn 
nhiều. 


Kant cho rằng sự tự đánh giá của lương tâm như là sự xét xử trước tòa. 
Màn kịch nội tâm là đấu tranh giỮa nhân vật hành động và nhân vật phán 
xử. Ngược lại, kể nào o có năng lực tự đánh giá hành vi, kìm chế hành vi 
vì lợi ích của mình chà đạp lên tất cả đó là những kẻ vô lương. 


Sự hình thành lương tâm phải là một quá trình phấn đấu rèn luyện bền 
bỉ, lâu dài. lương tâm hết sức nhạy cảm, tỉnh tế và thường trực giúp con 
người cảm nhận nên gọi là giác quan thứ 6. Người ta cho rằng lương tâm 
thường không mắc sai lầm, nhưng tiếng nói của nó nhiều khi lại hết sức 
yếu Ớt đến nổi con người có thể dập tắt nó không khó khăn. Vì vậy, vấn 
đề rèn luyện, giáo dục lương tâm phải là công việc thường xuyên cho 
suốt cả cuộc đời. 


Phạm trù thiện và ác. 


Trong lịch sử nhân loại, phạm trù thiện, ác được đề cập rất sớm. Nhân 
loại bao giờ cũng mơ tới cuộc sống thiện, tốt đẹp, hạnh phúc. 


Trong đời sống của dân tộc ta luôn đề cao cái thiện và đấu tranh loại trừ 
cái ác. “ác lai, ác báo”, “gieo gió gặp bảo”, “ở hiền gặp lành”, “chữ tâm 
kia mới báắng ba chữ tài”, “tu nhân tích đức”. 


Thiện là lợi ích của con người phù hợp với sự tiến bộ xã hội. Thiện cũng 
là những hoạt động phấn đấu hy sinh vì con người làm cho con ngƯời 


ngày càng sung sướng hơn, tự do, hạnh phúc hơn. xã hội càng văn minh 
càng yêu cầu con người sống thiện. 


a/ Một số quan niệm thiện ác trong lịch sử: 


- Các xu hướng duy tâm tôn giáo, xem cái thiện chính là ý muốn của 
thượng để. 


+ Abrelia cho rằng “ý muốn của thượng đế đó là cái thiện” và giải thích 
chúa là người duy nhất sáng tạo và mong cái thiện. Xung quanh chúng ta 
đều là cái ác và do đó con người sa ngã và mất hết tự do để vươn tới cái 
thiện, nên chúa phải cứu với con người ra khỏi cái ác đó chính là cái 
thiện của chúa. 


+Platon: thượng đế đem lại cho con người điều thiện nên con người phải 
biết vâng mệnh thƯợng đế sống thiện và làm điều thiện. 


+ Mạnh Tử: “nhân chi sơ tính bản thiện”. 


Các quan niệm thiệc, ác trên có sai lầm cho là phạm trù tiên thiên, nó như 
là bản chất vốn có, thậm chí có người cho rằng con người sinh ra đã 
mang theo mầm móng tội ác. Họ không hiểu được bản chất xã hội và 
tính lịch sử của phạm trù thiện ác. 


b/ Quan niệm của đạo đức học Mác xít: 


Đạo đức học Mác xít cho rằng quan niện thiện, ác của con người là một 
sản phẩm lịch sử. Vì thế nội dung của nó không phải là một cái gì vĩnh 
viễn không thay đổi. ngược lại, ở mỗi thời đại, từ những quan hệ kinh 
tế, xã hội và giai cấp, con người hình thành nên những quan niệm thiện 
hay ác khác nhau tương ứng với xã hội trong thời đại đó. 


VD: Yêu cầu cái thiện trong chế đỘ phong kiến là cơm no, áo ấm cho 
nông dân thì cái thiện trong xã hội tư bản là tự do dân chủ, bình đẳng, bác 
ái. Ngày xưa, cái thiện cao nhất là trung với vua, hiếu với cha mẹ thì 
ngày nay nó mang thêm nội dung mới “trung với đảng, hiếu với dân”. 


Đạo đức mang tính giai cấp do vậy thiện, ác mang tính giai cấp. giai cấp 
này cho là thiện thì giai cấp khác có khi cho là ác. 


- Trong một quan niệm cụ thể về cái thiện bao giờ cũng hàm xúc nhiều 
lý tưởng về đạo đức của con người, về lợi ích, sự yêu thương, kính 
trọng đối với con người, về sự tôn vinh phẩm giá cao quí cỦa con người. 
Những giá trị đó đượcthể hiện ra thông qua giá trị tinh thần, vật chất mà 
bằng những nổ lực, hy sinh, phấn đấu của bản thân mình, con người đã 
sáng tạo nên trong những điều kiện kinh tế xã hội cụ thể. 


- Cấu trúc nội tại của bản thân cái thiện đòi hồi có sự tương hợp giữa lý 
tưởng đạo đức và hiện thực đạo đức. Nếu những lý tưởng đạo đức phù 
hợp thì sẽ thúc đẩy sự phát triển của hiện thực đạo đức. Nếu lý tưởng 
đạo đức vượt quá xa đời sống hiện thực thì nó chỉ có thể dừng lại ở 
những lý tưởng thuần túy mặc dù con người hết sức ngưỡng mỘ và tôn 
thờ nhưng không thể áng tạo nên cái thiện tương ứng. Ngược lại trong 
đời sống hiện thực, nếu không được hướng dẫn, được thúc đểy bằng 
những lý tưởng đạo đức chân chính thì cái thiện cũng khó có điều kiện 
hình thành và phát triển. 


- Cái thiện bao giỜ cũng phải là sỰ sáng tạo tích cực của con người theo 
những lý tưởng cao đẹp, đúng đắn. Trong một xã hội cụ thể, tùy theo 
những điều kiện khách quan, chủ quan nhất định, mỗi cá nhân hay nhóm 
thành viên đều có thể và cần phải tham gia vào sáng t5ao nên cái thiện. 
Điều này làm cho cái thiện trong một xã hội cụ thể có thể tổn tại và thể 
hiện ra ở nhiều cấp độ khác nhau, tùy thuộc vào sự phát triển các quan 
hệ xã hội, sự trưởng thành về đạo đức của chủ thể và những hoàn cảnh 
mà trong đó cái thiện được sáng tạo. 


- Vì là sản phẩm của hoạt động sáng tạo của con người nên trong điều 
kiện nào cái thiện cũng gần bó chặt chẽ với cái chân lý và cái đẹp. 


Cái thiện trước hết phải là cái chân lý, cái đúng đắn. Thiếu những điều 
kiện đó không thể trở thành cái thiện, cái chân lý chứa đựng trong cái 
thiện chính là lợi ích của tổ quốc, của nhân dân, lợi ích chân chính của 
con người và xã hỘi loài người. 


Cái thiện đồng thời phải thỏa mãn những quan niệm thiện, ác khác nhau. 
Tuy nhiên, những lý thuyết đạo đức nói chung và quan niệm thiện ác nói 
riêng gắn với các giai cấp tiến bộ của thời đại thì đều là những lý thuyết, 
những quan niệm tiến bộ. 


- Đối lập với cái thiện là cái ác, cái mà chúng ta phải kiên quyết gạt bỏ 
khỏi đời sống xã hội. 


Mặc dù phản đối việc đề cao cái ác hoặc biện hộ cho cái ác. Nhưng đạo 
đức học Mác-Lênin không đối lập một cách tuyệt đối giữa cái thiện và 
cái ác. Do là sản phẩm của lịch sử xã hội nên quan niệm về cái ác cũng 
thay đổi thậm chí trái ngược nhau từ xã hội này đến xã hội khác, từ thời 
đại này đến thời đại khác. 


Có trường hợp một hiện tượng nào đó được một thời đại này coi là cái 
bình thường thậm chí là cái thiện, nhưng đến thời sau, do sự tiến bộ của 
xã hội lại bị coi là ác, bị xã hội lên án. 


Những nguyên tắc của Đạo đức mới và tính quy luật của sự hình thành 
Đạo đức mới 

Đây là giáo trình về những nguyên tắc của đạo đức mới và tính quy luật 
của sự hình thành đạo đức mới 


VAI TRÒ CỦA ĐẠO ĐỨC MỚI TRONG VIỆC XÂY DỰNG 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI. 


Khái niệm đạo đức mới. 


Đạo đức là một phạm trù lịch sử. Mỗi hình thái kinh tế xã hội đều có 
những chuẩn mực đạo đức phù hợp. Khi hình thái kinh tế xã hội thay đổi 
thì những chuẩn mực đạo đức cũ cũng dần dần mất đi nhường chỗ cho 
những chuẩn mực đạo mức mới. Trong thời đại ngày nay, đạo đức mới 
là đạo đức cách mạng của giai cấp công nhân, đạo đức cộng sản chủ 
nghĩa, đỉnh cao của đạo đức trong lịch sử xã hội loài ngƯỜi. 


Đấu tranh xóa bỏ mọi sự khác biệt giai cấp mâu thuẫn giai cấp, xây dựng 
xã hội công bằng dân chủ, văn minh là tư tưởng cao nhất của giai cấp vô 
sản. Đạo đức cộng sản phản ánh những lợi ích căn bản của giai cấp 
mình trong cách mạng vô sản, nó cũng là vũ khí tinh thần mạnh mẽ của 
giai cấp này sử dụng để xóa bỏ xã hội cũ, xây dựng xã hội mới. Đây là 
lần đầu tiên và lần cuối cùng đạo đức của một giai cấp lao động trở 
thành đạo đức cách mạng và chiếm địa vị thống trị trong đời sống đạo 
đức của xã hội. Nó thực hiện bƯớc phủ định của phủ định, hình thành 
một vòng khâu phát triển làm nên bước tiến bộ toàn diện của đạo đức. 


Chính vì khái niệm đạo đức cộng sản hoàn toàn mới trong lịch sử xã hội, 
nó đối lập với đạo đức của giai cấp bóc lột và cũng khác với đạo đức 
của những người sản xuất nhỏ khác. Xét về bản chất và theo Lênin, đạo 
đức mới là nhỮng 8ì góp phần đoàn kết tất cả nhỮng người lao động 
xung quanh giai cấp vô sản đang sáng tạo ra xã hội mới xã hội cộng sản 
chủ nghĩa. 


Vai trò của đạo đức mới. 


Với thắng lợi bước đầu của việc giành được chính quyền, giai cấp công 
nhân xác lập địa vị thống trị về chính trị của mình và dùng địa vị đó xác 
lập thống trị về kinh tế, văn hóa và tư tưởng. 


Mỗi bước thắng lợi của sự nghiệp xây dựng xã hội mới — Xã hội xã hội 
chủ nghĩa là mỗi bước khẳng định địa vị thống trị của giai cấp công nhân 
về kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, trong đó có đạo đức mới. Đạo 
đức cộng sản dần dần khẳng định đại vị thống trị của mình trong đời 
sống đạo đức xã hội và là vũ khí tinh thần của giai cấp công nhân trong 
quá trình xây dựng xã hội mới. 


Vai trò của đạo đức mới thể hiện ở những nội dung sau: 


Thứ nhất, Các lý tưởng và nguyên tắc đạo đức cộng sản là cơ sở để các 
đảng Macxit và chính quyền nhà nước vô sản hoạch định chiến lược, 
sách lược, chính sách kinh tế, chính sách văn hóa — tư tưởng. Ở đầy đạo 
đức và chính trị đều có chung mục đích là khẳng định lợi ích của giai cấp 
công nhân. Kết quả là đạo đức cộng sản theo một ý nghĩa nhất định, nó 
vừa mang tính chất chính trị vừa mang tính pháp quyền. 


Thứ hai, đạo đức cộng sản đã nhân đạo hóa một cách phổ biến mỌi quan 
hệ xã hội nhờ tính phổ biến của các giá trị nhân đạo của mình. Dù trong 
thời kỳ đấu tranh giành chính quyền, hay trong thời kỳ xây dựng xã hội 
mới -— xã hội xã hội chủ nghĩa, hành vi của giai cấp vô sản đều nhằm 
mục đích cao cả là giải phóng mình và giải phóng các loại người. Bời vì, 
giai cấp vô sản, muốn giải phóng mình giải phóng cả nhân loại; muốn 
một người được tự do thì mọi người phải được tự do. Ở đây nền kinh tế 
xã hội chủ nghĩa là sự thống nhất về chính trị, tinh thần và đạo đức trong 
các giai cấp và tầng lớp xã hội là cơ sở quy định tính phổ biến của các 
giá trị nhân đạo trong xã hội. Mặt khác, nội dung nhân đạo của đạo đức 
cộng sản còn là tư tưởng về con đường và phương thức của sự khẳng 
định sự tồn tại, hạnh phúc và phát triển tự do của con người. 


Đạo đức cộng sản xâm nhập vào các tầng lớp xã hội, các lĩnh vực hoạt 
động xã hội tạo nên hai kết quả: 


+ Thứ nhất là sự hoàn thiện cấu trúc đạo đức của cá nhân, các tập thể 
lao động công tác và chiến đấu. 


+ Thứ hai là sự điều chỉnh, điều tiết đạo đức có tính thống nhất trên 
phạm vi toàn xã hội. Sự phản ánh điều chỉnh đạo đức mạng tính tự giác, 
tự nguyện và tự do. 


Ở đây Đảng và Nhà nước của giai cấp vô sản là chủ thể giáo dục động 
viên lãnh đạo toàn thể nhân dân lao động và các tầng lớp tiến bộ khác 
tham gia vào phong trào cách mạng. Đạo đức mới bao giỜ cũng mang tính 
tỰ giác có tổ chức, có kế hoạch và có tính pháp lệnh. Điều đó bảo đảm 
cho các giá trị đạo đức mới tồn tại phổ biến trong đời sống xã hội đang 
gặp khó khăn và thử thách nghiêm trọng. Thế giới quan và đạo đức tư 
sản đã ảnh hưởng ' khá rõ nét trong đời sống tinh và đạo đức Ở các nước 
xã hội chủ nghĩa. Ở nước ta, trong quá trình đổi mới cơ chế hiện nay, do 
tác động của kinh tế thị trường, bên cạnh mặt tích cực đã xuất hiện 
những hiện tượng “đánh mất giá trị đạo đức”. Đạo đức mới vừa phải 
đấu tranh với các thế hệ đạo đức khác, vừa phải đấu tranh tự đổi mới, tự 
khẳng định vai trò của mình trong điều kiện mới. 


NHỮNG NGUYÊN TẮC CỦA ĐẠO ĐỨC MỚI. 


Các nguyên tắc của đạo đức mới mang tính khách quan, được quy định 
bởi địa vị và vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản. Đây là những 
chuẩn mực khuyến khích, định hướng căn bản cho đạo đức cộng sản, do 
đó chúng nên cần có những đòi hỏi cao đối với chủ thể đạo đức cả trong 
nhận thức và thực tiễn. Đạo đức cộng sản có những nguyên tắc cơ bản 
sau: 


Chủ nghĩa tập thể là cơ sở cỦa đạo đức mới. 


Tập thể là một cộng đồng người được tổ chức trên cơ sở phân công và 
hợp tác với nhau, cùng hoạt động nhằm mục đích chung, qua đó đem lại 
lợi ích cho cộng đồng, cho từng thành viên trong cộng đồng trong xã hội. 


Tập thể chân chính có một số đặc trưng sau: 


- Mục đích đúng đắn, nghĩa là lợi ích tập thể thống nhất với lợi ích xã 
hội. 


- Phải có tổ chức nhất định và bộ máy phải thực sự hoạt động. Nếu bộ 
máy tê liệt, các thành viên không hoạt động (hoặc mạnh ai nấy làm) thì 
thực chất không còn tập thể nữa. 


- Các lợi ích của tập thể, cá nhân, xã hội phải được tôn trọng và phải 
được xử lý một cách hài hòa. 


Tính tập thể của con người xuất hiện rất sớm trong lịch sử do nhu cầu 
lao động tạo ra vật phẩm để duy trì sự tồn tại và phát triển của con 
người. Chính lao động và nhờ lao động mà con người càng phát triển, 
hoạt động của con người càng phong phú. Suy cho cùng mọi giá trị vật 
chất, tinh thần của con người đều bắt nguồn từ hoạt động lao động. Tính 
tập thể của con người không chỉ biểu hiện ở nhỮng hoạt động cộng 
đồng có tính xã hội trực tiếp mà Ở ngay cả những hoạt động độc lập, có 
tính chất cá nhân. Tinh thần tập thể nếu được thừa nhận là một giá trị 
cao đẹp, là một triết lý sống, một nguyên tắc sống thì phát triển thành 
chủ nghĩa tập thể. 


Chủ nghĩa tập thể là sự thống nhất tự giác giữa cá nhân vì những lý 
tưởng cao quý của con người. Đó là sự thống nhất của tình đồng chí, tinh 
thần trách nhiệm, thái độ tôn trọng và chăm sóc lẫn nhau, nhằm bảo đảm 
cho các cá nhân phát triển cao nhất, phục vụ lợi ích xã hội. 


Chủ nghĩa tập thể là nguyên tắc, là cơ sở khoa học và là trung tâm của 
đạo đức mới. Trong đó, con người không chỉ nghĩ và hành động vì mình 
mà còn vì người khác, có trách nhiệm và thái đỘ tôn trọng, chăm sóc lẫn 
nhau. Tập thể ở đây vừa là mục đích, vừa là phương tiện, là hình thức để 
cho các cá nhân phát triển. 


Chủ nghĩa tập thể là kết quả của sự phát triển hợp quy luật của lịch sử 
loài người. Mỗi giai đoạn lịch sử đòi hỏi phải có kiểu tập thể thích hợp. 


Dưới chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa tập thể trở thành quan hệ xã hội phổ 
biến, thể hiện trong mối quan hệ xã hội và trong mọi hình thức của đời 
sống xã hội. Với những hình thức thích hợp, chủ nghĩa tập thể quy định 
tính chất hoạt động của người lao động. Trong đó, con người không chỉ 
nghĩ về mình mà còn vì người khác với một tinh thần trách nhiệm, chăm 
sóc lẫn nhau, thực hiện mục tiêu chung phù hợp với sự tiến bộ của xã 
hội-, vì vậy nó chính là cơ sở của chủ nghĩa nhân đạo cộng sản. 


Chủ nghĩa tập thể không dung nạp chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa phường 
hội vì chủ nghĩa phường hội chẳng qua là sự biến tướng của chủ nghĩa 
cá nhân. Biện pháp chống chủ nghĩa cá nhân không chỉ dừng lại ở việc 
giáo dục cá nhân mà điều quan trọng là phải xây dựng những tập thể 
thực sự tốt đẹp. Ở đâu tập thể tốt đẹp thì ở đó chủ nghĩa cá nhân ít có 
điều kiện nảy nở. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn nhắc nhở cán bộ và 
nhân dân ta phải nâng cao tinh thần tập thể, chống chủ nghĩa cá nhân. 
Theo Người chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù nguy hiểm mà mọi người chúng 
ta phải luôn luôn tỉnh táo đề phòng và kiên quyết tiêu diệt. Người cũng 
nhấn mạnh, chống chủ nghĩa cá nhân là một cuộc đấu tranh lâu dài, kiên 
quyết, phải kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân dưới mọi hình thức, 
chống chủ nghĩa cá nhân nhưng không chống lại lợi ích cá nhân. 


Do đó nếu quá nhấn mạnh đến lợi ích cá nhân con người dễ sa vào chủ 
nghĩa cá nhân, và ngược lại chống chủ nghĩa cá nhân không thận trọng sẽ 
“giày xéo” lên lợi ích chính đáng của cá nhân. Cả hai khuynh hƯớng trên 
đều dẫn tới sự đối lập giữa lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể. 


Lao động tự giác, sáng tạo là cội nguồn của đạo đức mới. 


Lao động “là lực lượng bản chất của con người” quá trình con người tác 
động vào giới tự nhiên để cải biến tự nhiên, xã hội và chính mình phù 
hợp với nhu cầu lợi ích bản thân mình vì sự phát triển và tiến bộ của xã 
hội. 


Có nhiều chuẩn mực về phẩm giá của con người như: lương tâm, động 
cơ, hành vi,...thái độ đối với lao động. Nhưng thái độ đối với lao động là 


thước đo quan trọng nhất, bởi vì căn cứ vào đó mà ta đánh giá lao động 
nghiêm túc, trung thực có trách nhiệm, hay dối trá, qua quít, tiết kiệm hay 
hoang phí. Thái độ lao động đúng đắn, biểu hiện cụ thể ở những nội 
dung sau: 


- Lao động cần cù, khoa học sáng tạo, lao động năng suất, chất lượng 
hiệu quả. 


- Chăm lo thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí. 
- Coi trọng lao động trí óc và lao động chân tay. 
- Yêu quý lao động của mình, lao động của người khác. 


Xã hội xã hội chủ nghĩa đòi hỏi thỏa mãn ngày càng cao nhu cầu đời 
sống của con người. Đòi hỏi đó hoàn toàn phụ thuộc vào lao động nhiệt 
tình sáng tạo với năng suất chất lượng cao của người lao động. Theo 
Lênin chủ nghĩa xã hội bắt đầu từ bắt đầu từ chỗ nào mà những công 
nhân bình thường biết quan tâm với một tinh thần hy sinh và không quản 
nặng nhọc đến việc nâng cao năng suất lao động. Đây là vấn đề mà 
Lênin cho là quan trọng nhất, căn bản nhất cho thắng lợi của chế độ mới 
so với nhiệm vụ chiến đấu để đánh đổ chế độ. Thái đỘ lao động tỰ giác, 
có kỷ luật, lao động sáng tạo thể hiện bản chất con người lao động cho 
xã hội, cho mình mà mình làm chủ. Đạo đức của con người trước hết 
được thẩm định bằng thái độ lao động, hiệu quả lao động đóng góp của 
họ đối với xã hội. Đạo đức mới hoàn toàn xa lạ với kiểu lao động hình 
thức, tắc trách, kém hiệu quả và vụ lợi. Chủ nghĩa hình thức, cảm tính 
chủ quan trong việc đánh giá đạo đức nhân cách của con người cần phải 
được phê phán và khắc phục. 


Chủ nghĩa yêu nước kết hợp với chủ nghĩa quốc tế. 


Lòng yêu nƯớc là tình cảm tự nhiên mang tính xã hội cỦa con người với 
tổ chức mình. Mỗi con người sinh ra đều có cội nguồn, quê hương, đất 


nước, dân tộc và mọi người đều có quyền yêu cội nguồn, quê hương dân 
tộc ấy. Đây là một thuộc tính tự nhiên có ý nghĩa phổ biến. 


Gắn bó với nơi chôn rau cắt rốn của mình, nơi ghi đậm những kỷ niệm 
vui buồn của tuổi ấu thơ là một nét tình cảm và tâm lý phổ biến mà ai 
cũng có. Đo đó, dù chốn quê hương là đồng khô cỏ cháy, nắng trải mưa 
dầm, nó vẫn có sức gợi nhớ sức lay động những øì ẩn kín tận đáy tâm 
hồn của chúng ta. Ai cũng tìm thấy nét tự hào về quê hương mình, song 
niềm tự hào chính đáng nhất, cao cả nhất có sức cổ vũ mạnh mẽ nhất là 
tự hào về truyền thống dân tộc. Chính lòng tự hào đó đem lại cho tình yêu 
Tổ Quốc một nội dung phong phú sâu sắc ở mỗi con ngƯỜi. 


Một khi lòng yêu nước phát triển thành một triết lý nhân sinh, triết lý xã 
hội, một lối sống một trình độ nhận thức sâu sắc và có hệ thống chi phối 
một cách có ý thức mọi hành vi và Ứng xử của con người thì trở thành 
chủ nghĩa yêu nƯỚớc. 


Chủ nghĩa yêu nước là tình yêu đối với đất nước, lòng trung thành với TỔ 
Quốc và khát vọng phục vụ nhỮng lợi ích của Tổ Quốc và nhân dân. Chủ 
nghĩa yêu nước “là một trong những tình cảm sâu sắc nhất, đã được cũng 
cố qua hàng trăm năm hàng nghìn năm tổn tại của Tổ Quốc biệt lập” — 
Như Lênin từng nhận định. 


Chủ nghĩa yêu nước có quá trình phát triển có tính lịch sử lâu dài và trong 
xã hội có giai cấp nó mang tính giai cấp. Yêu nước theo quan niệm của 
giai cấp phong kiến là trung quân tức là trung với vua. Theo quan niệm 
của giai cấp tư sản là yêu chế độ tư sản. Chủ nghĩa yêu nƯỚc tƯ sản 
chứa đựng trong lòng nó tính bản vị dân tộc và tham vọng thống trị các 
dân tộc khác, phục vụ cho lợi ích của giai cấp tư sản. Cái gọi là lợi ích 
dân tộc mà giai cấp tư sản vẫn thường tuyên truyền thực chất chỉ là lợi 
ích riêng, ích kỷ của bản thân giai cấp tư sản. Yêu nước trên lập trường 
giai cấp công nhân khác hẳn về chất với quan niệm của giai cấp bóc lột. 
Nội dung của nó được thể hiện nhƯ sau: 


- Yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội, yêu nhân dân lao động. Tổ Quốc xã 
hội chủ nghĩa là tổ quốc của nhân dân, chứ không phải là tài sản của 


riêng cá nhân nào. Lý tưởng xã hội chủ nghĩa và lý tưởng của dân tộc là 
thống nhất. Yêu nước xã hội chủ nghĩa đó là lòng tự hào của dân tộc, 
lòng tự hào về sức sáng tạo trong lao động sản xuất, lòng tự hào về 
những anh hùng bất khuất bảo vệ lợi ích của tổ quốc, của nhân dân, xả 
thân vì sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa, vì độc lập tự do của Tổ 
Quốc. Vì vậy, chủ nghĩa yêu nước của giai cấp công nhân luôn gắn liền 
với lợi ích của nhân dân lao động, gắn liền với mục đích giải phóng nhân 
dân lao động khỏi mọi áp bức bóc lột, nâng cao phát triển đời sống vật 
chất, văn hóa tinh thần, làm cho người lao động làm chủ đất nước mình. 


- Yêu nước trên lập trường chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân. 
Chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân nhằm đoàn kết giúp đỡ và giải 
phóng nhân dân lao động toàn thế giới khỏi mọi xiềng xích áp bức bóc 
lột giai cấp thống trị. Thực tế lịch sử cho thấy, vấn đề dân tộc và giai 
cấp, dân tộc và quốc tế quan hệ hữu cơ không thể tách rời. Muốn hoàn 
thành nhiệm vụ cách mạng dân tộc phải làm tốt nhiệm vụ quốc tế. Đồng 
thời làm nhiệm vụ quốc tế cũng là để góp phần thúc đẩy sự nghiệp cách 
mạng dân tộc. Sự kết hợp chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế trở 
thành một nguyên tắc của xây dựng đạo đức mới có những yêu cầu sau: 


+ Trong khi bảo vệ độc lập về lãnh thổ, kinh tế chính trị và văn hóa của 
dân tộc mình phải trân trọng dân tộc khác và trân trọng nền độc lập của 
họ. Đòi hỏi này nhằm chống chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, chủ nghĩa “nước 
lớn”, chủ nghĩa thực dân dưới mọi hình thức và tạo nên sự bình đẳng dân 
tộc mà thực chất là bình đẳng giữa những người lao động sống ở những 
quốc gia dân tộc khác nhau. 


+ Yêu tổ quốc nhân dân mình đồng thời yêu nhân dân lao động các dân 
tộc khác, chống lại mọi thành kiến dân tộc, kỳ thị và phân biệt chủng tộc. 


+ Lao động chiến đấu hoạt động với tinh thần đạo đức cộng sản để bảo 
vệ, xây dựng tổ quốc mình và tích cực đoàn kết Ủng hộ và giúp đỡ đối 
với phong trào công nhân, phong trào cộng sản và phong trào giải phóng 
dân tộc trên toàn thế giới. 


+ Chủ nghĩa quốc tế vô sản và chủ nghĩa dân tộc tư sản không chỉ là hai 
thế giới quan đối lập mà còn là hai chính sách, hai nguyên tắc đối lập về 
vấn đề dân tộc. Nếu nguyên tắc dân tộc chủ nghĩa phản ánh sự thù hận 
và ghen ghét giỮa các dân tộc, thì nguyên tắc quốc tế chủ nghĩa đòi hỏi 
giữa người với người hoặc giữa nhân dân các dân tộc này với dân tộc 
khác đều phải có quan hệ trong sáng, hợp nhân tính. Đây là một nguyên 
tắc nói lên tính chất đạo đức chân chính của con người, là đặc trưng 
không thể thiếu được của đạo đức cộng sản. 


Chủ nghĩa nhân đạo cộng sắn. 


Chủ nghĩa nhân đạo có gốc Latinh (Humanus) có nghĩa là về con người, 
về tính người, có học thức. Theo nghĩa hẹp, chủ nghĩa nhân đạo là một 
trào lưu tư tưởng thế tục của thời đại Phục hưng, gắn với việc nghiên 
cứu các di sản cổ đại trong triết học, luân lý học, nghệ thuật và mô tả 
đặc điểm của nền văn hóa thời kỳ Phục hưng. 


Theo nghĩa rộng, chủ nghĩa nhân đạo là một trào lưu xã hội tiến bộ, là 
tổng hợp những quan điểm nhằm bảo vệ phẩm giá và quyền của con 
người, là sự chăm lo đến hạnh phúc và sự phát triển toàn diện của con 
người. 


Ngay tỪ xa xưa những tư tưởng nhân đạo của nhân dân lao động đã hình 
thành một cách tự phát trong cuộc đấu tranh chống áp bức bóc lột và 
chống lại những hành vi vi phạm đạo đức. Chủ nghĩa nhân đạo chỉ được 
hình thành rõ nét tỪ phong trào Phục hưng thế kỷ XV — XVI ở Italia. Các 
đại biểu tư tưởng của giai cấp tư sản đang lên, đòi giải phóng con 
người, đòi tự do, bình đẳng, bác ái cho con người, phản đối chủ nghĩa 
khổ hạnh tôn giáo. NhỮng tư tưởng nhân đạo chủ nghĩa thời Phục hưng 
được các nhà khai sáng thế kỷ XVIII và sau đó là nhỮng tư tưởng gia tư 
sản tiến bộ thế kỷ XIX tiếp thu. Đó là những tư tưởng tiến bộ phù hợp 
với yêu cầu của quần chúng đông đảo, vì thế nó trở thành ngọn cỜ tƯ 
tưởng của cách mạng tư sản. Trước Mác, tư tưởng nhân đạo chủ nghĩa 
đã hình thành hai xu hướng sau: 


- Thứ nhất: chủ nghĩa nhân đạo của các nhà tƯ tưởng tư sản tiến bộ thế 
kỷ XVII - XVIII, dựa trên cơ sở vật chất là chế độ tư hữu, cơ sở đạo 
đức là chủ nghĩa cá nhân. Tư tưởng này biểu hiện lợi ích và hệ tư tưởng 
phi tôn giáo của giai cấp tư sản đang lên tiến tới nắm chính quyền. 


- Thứ hai: gắn liền với chủ nghĩa xã hội không tưởng biểu hiện lợi ích 
của những người lao động, những người nông dân, công nhân kể cả giai 
cấp bình dân thành thị. Họ chống lại hệ tư tưởng phong kiến và giáo 
quyền, bảo vệ lợi ích cá nhân mà trọng tâm chú ý của họ là vấn đề yêu 
cầu mọi người bình đẳng về tài sản, đòi lập một chế độ xã hội công 
bằng. 


Hai khuynh hƯớng này tuy có khác nhau nhưng quan hệ với nhau, đều 
chống phong kiến, chống giáo hội. Nhưng có nhược điểm chung là: 


+ Trừu tượng, kêu gọi tình thương chung chung. 
+ Không thể thực hiện trong thực tế. 


Chủ nghĩa nhân đạo cộng sản là sự kế thừa và phát triển trên quan điểm 
biện chứng những tinh hoa lý tưởng nhân đạo trong lịch sử nhân loại. 
Đây là chủ nghĩa nhân đạo “có tính chất hiện thực và trực tiếp nhằm vào 
hành động, nhằm giải phóng con người chứ không phải là những cảm 
nhận thƯơng xót về thân phận con người”. Trên ý nghĩa đó chủ nghĩa 
nhân đạo cộng sản là nội dung cơ bản của đạo đức mới, vì “cái gỐốc của 
đạo đức, của luân lý và lòng nhân ái”. 


Lý tưởng nhân đạo triệt để là tạo lập điều kiện xóa bỏ tận gốc mọi điều 
kiện áp bức, bóc lột và nô dịch con người. Chủ nghĩa cộng sản là chủ 
nghĩa nhân đạo triệt để nhất, hiện thực nhất. 


Cần chú ý là, chủ nghĩa nhân đạo macxit đề cao tình yêu thương con 
người, thì đồng thời tỏ rõ thái độ phẫn nộ đối với những thế lực đối địch 
thù ghét người. Chủ nghĩa nhân đạo ở đây mang tính lịch sử cụ thể, nghĩa 
là mọi thời đại, mỗi dân tộc, mỗi giai cấp đều đưa vào chủ nghĩa nhân 
đạo những nỘi dung phù hợp với mình. 


Chủ nghĩa nhân đạo cộng sản khác hoàn toàn về chất so với chủ nghĩa 
nhân đạo tư sản vì: 


Chủ nghĩa nhân đạo cộng sản có nội dung toàn diện, triệt để và sâu sắc, 
nó thỦ tiêu tất cả mọi áp bức bóc lột trong xã hội, mọi người đều được 
tự do, được thực hiện đầy đủ quyền làm người. Đây là chủ nghĩa nhân 
đạo tự do và đầy đủ nhất đối với nhân loại, là chủ nghĩa nhân đạo hoàn 
bị nhất trong lịch sử loài người. 


TÍNH QUY LUẬT CỦA SỰ HÌNH THÀNH ĐẠO ĐỨC MỚI. 


Đạo đức mới bắt nguồn từ đạo đức cách mạng của giai cấp vô sản 
hình thành trong cuộc đấu tranh cách mạng. 


Về mặt lịch sử, đạo đức mới đã tồn tại và phát triển trước khi tỒn tại xã 
hội xã hội chủ nghĩa, nó được hình thành từ cuộc đấu tranh của giai cấp 
công nhân chống lại giai cấp tư sản, nhằm xác lập địa vị thống trị chính 
trị của mình. Chính nội dung cuộc đấu tranh này quy định nội dung của 
đạo đức cộng sản. Khi xác lập được chính quyền và nền chuyên chính 
của mình, giai cấp công nhân lãnh đạo xã hội xây dựng nền kinh tế mới, 
một cơ cấu xã hội - giai cấp mới, một đời sống văn hóa tinh thần mới có 
tính xã hội chủ nghĩa . Đây là cơ sở tất yếu cho sự phát triển đạo đức 
mới. Đạo đức mới hình thành và phát triển từ đạo đức cách mạng của 
giai cấp vô sản trên cơ sở kế thừa những giá trị truyền thống có chọn lọc 
và ngày càng trở thành đạo đức chung của nhân loại. 


- Đạo đức cộng sản được hình thành và phát triển qua các giai đoạn sau: 


Đạo đức cách mạng Đạo đức xã hội Đạo đức cộng sản 


Đao đức công san (theo nghĩa rông). 


Như vậy, đạo đức xã hội chủ nghĩa chỉ là một giai đoạn trong sự hình 
thành đạo đức cộng sản. 


Bản chất nhân đạo của đạo đức cộng sản xã hội chủ nghĩa bắt nguồn từ 
bản chất nhân đạo của nền sản xuất xã hội chủ nghĩa quy định, tuyệt 
nhiên không phải do một đầu óc uyên thâm, thiện chí của một người nào 
đó nghĩ ra mà bị chi phối bởi nền kinh tế xã hội xã hội cộng sản. Chủ 
nghĩa nhân đạo xã hội chủ nghĩa đồng thời là một kết quả của quá trình 
hình thành và phát triển của đạo đức mới. Đây cũng là giai đoạn triển 
khai, phổ biến của đạo đức cộng sản trên quy mô toàn xã hội. Do đó, quá 
trình này vô cùng khó khăn và phức tạp, trải qua một cuộc phê phán gay 
gắt với mọi hình thức, chuẩn mực của đạo đức phi vô sản khác. 


Đạo đức cộng sản, theo nghĩa hẹp là đạo đức mới được phát triển ở một 
giai đoạn cao nhất trong lịch sử xã hội loài người. 


Đạo đức mới là sản phẩm tổng hợp cỦa quá trình xây dựng xã hội 
mới. 


Đạo đức mới không phải từ trên trời rơi xuống mà nó xuất phát từ điều 
kiện kinh tế - xã hội nhất định. Đời sống xã hội sản sinh ra đạo đức 
quyết định nội dung và khuynh hướng phát triển của đạo đức. Với tư 
cách là một hình thái ý thức xã hội, một bộ phận của kiến trúc thượng 
tầng, nó bị quy định bởi một tổn tại xã hội, một cơ sở hạ tầng nhất định. 
Quá trình xây dựng xã hội mới cũng là quá trình hình thành và phát triển 
của đạo đức mới. Điều đó được thể hiện nhƯ sau: 


- Nền sản xuất xã hội xã hội chủ nghĩa là cơ sở kinh tế của đạo đức 
mới. Khác với mọi nền sản xuất khác, nền sản xuất xã hội xã hội chủ 
nghĩa có mục đích cao nhất vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân lao 
động. Nó tạo ra sự công bằng trong hưởng thụ và sự hài hòa giữa lợi ích 
cá nhân và lợi ích xã hội, theo nghĩa đó, nó mang tính chất nhân đạo cao 
cả. Chính vì vậy, đạo đức cộng sản phản ánh và lấy cơ sở từ nền kinh tế 
xã hội đó cũng mang tính nhân đạo. Nền sản xuất xã hội chủ nghĩa càng 
phát triển bao nhiêu thì đạo đức cộng sản càng nhân đạo bấy nhiêu. 


- Quan hệ bình đẳng giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân tập thể, 
tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa và các tầng lớp lao động khác là cơ sở 
xã hội — giai cấp của đạo đức cộng sản. Ở đây, giai cấp công nhân, giai 
cấp nông dân, tầng lớp trí thức và các tầng lớp lao động khác đã được 
giải phóng khỏi điều kiện kinh tế và chính trị, họ trở thành chủ thể của 
mọi quá trình xã hội, là nguồn sáng tạo chân chính. Đó là cơ sở trực tiếp 
quyết định sự phản ánh và điều chỉnh đạo đức mới dựa trên sự thống 
nhất về lợi ích của các chủ thể trong xã hội. Cơ cấu xã hội - giai cấp đó 
là hệ thống quan hệ giữa những người lao động có quan hệ thân ái, đoàn 
kết, có chung lợi ích và mục đích. Chính quan hệ này trong xã hội chủ 
nghĩa là cơ sở chính trị - xã hội của đạo đức cộng sản. 


- Nền văn hóa tỉnh thần của xã hội xã hội chủ nghĩa là cơ sở tinh thần 
của đạo đức cộng sản. Sự tác động của chính trị đến đạo đức là hết sức 
to lớn và mang ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của đạo đức, 
nhất là đối với đạo đức cộng sản. Điều đó được thể hiện trong đường 
lối chính sách và các biện pháp giáo dục của con người mới nói chung, 
đạo đức mới nói riêng của nhà nước vô sản. Ý thức chính trị có vai trò 
xác định phương hƯớng, phạm vi, biện pháp phát triển của đạo đức cộng 
sản. Khoa học trong xã hội xã hội chủ nghĩa luôn tác động tích cực đến 
đời sống đạo đức bằng cách làm phong phú nội dung đạo đức mới, nâng 
sự phản ánh, điều chỉnh của đạo đức mới lên trình đỘ ngày càng cao hơn. 
Khoa học còn là phương tiện hữu hiệu để giáo dục đạo đức cộng sản 
trong xã hội xã hội chủ nghĩa. 


Nghệ thuật có vai trò to lớn trong đời sống tinh thần nói chung, đời sống 
đạo đức nói riêng, khi nó thực hiện chức năng giáo dục của mình. Trong 
xã hội xã hội chủ nghĩa, sự phát triển hoàn thiện nền nghệ thuật không vì 
mục đích tự thân, mà là nhằm xây đựng con người mới, đạo đức mới. Và 
nó trở thành phương tiện có hiệu quả để giáo dục đạo đức cộng sản. 


Tóm lại: cơ sở kinh tế - xã hội - giai cấp quyết định nội dung của đạo 
đức mới, bảo đảm sự tồn tại vững chắc của nó. Cơ sở tinh thần làm 
phong phú nội dung và hoàn thiện cấu trúc của đạo đức cộng sản. Nó có 
ý nghĩa như là công cụ phương tiện giáo dục và hoàn thiện đạo đức cộng 
sản. 


Đạo đức mới không là sản phẩm tỰ phát mà được hình thành một 
cách tỰ giác (nói cách khác nó là kết quả của giáo dục và tự giáo dục). 


Giáo dục có vai trò quan trọng hàng đầu trong quá trình hình thành, phát 
triển và hoàn thiện nhân cách. Nhờ có giáo dục mà đạo đức mới dần dần 
được phát triển và hoàn thiện trong ý thức cá nhân và ý thức xã hội, trở 
thành yếu tố phố biến, thống trị trong đời sống xã hội. Quá trình giáo dục 
đạo đức cộng sản cần tuân theo một số yêu cầu sau: 


- Một là: giáo dục đạo đức cộng sản phải là quá trình giáo dục tổng hợp 
bao gồm giáo dục chính trị, giáo dục đạo đức, thẩm mỹ, văn hóa, lao 
động...và chúng luôn gắn bó với nhau. 


- Hai là: giáo dục đạo đức cộng sản phải là một quá trình thống nhất 
giữa lý luận và thực tiễn. Trong chủ nghĩa xã hội tính tự giác của quá 
trình hình thành đạo đức mới không chỉ thể hiện ở công tác giáo dục, mà 
nó còn thể hiện trong toàn bộ hoạt động xây dựng xã hội mới, xây dựng 
nền kinh tế mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Muốn xây dựng chủ 
nghĩa xã hội trước hết cần có con người xã hội chủ nghĩa”. Đây là quá 
trình hình thành và phát triển các phẩm chất đạo đức cá nhân: quá trình 
đó, một mặt, con người thể hiện niềm tin đạo đức, những biểu hiện về 
giá trị, chuẩn mực đạo đức, mặt khác, nhờ những kết quả hoạt động, họ 
xác nhận một cách thực tiễn những giá trị đạo đức của mình. 


- Ba là: giáo dục đạo đức cộng sản là quá trình kết hợp giỮa giáo dục và 
tự giáo dục. Quá trình tự giáo dục là sự tiếp tục giáo dục đạo đức ở chủ 
thể, là mặt bên trong, nội tâm cả quá trình giáo dục đạo đức do xã hội 
thực hiện đối với mỗi cá nhân. Những tri thức về đạo đức trở thành đối 
tượng của những rung cảm sâu lắng, trở thành những nội dung cơ bản 
của đối tượng giáo dục. Quá trình giáo dỤc và tỰ giáo dục có ý nghĩa 
quyết định đến tính tự giác của đạo đức mới. 


Một số vấn đề xây dựng Đạo đức mới trong nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam 

Phần này trình bày về một số vấn đề xây dựng đạo đức mới trong nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 


ĐẠO ĐỨC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH 
HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA. 


Ảnh hưởng cỦa kinh tế thị trường đối với đạo đức 


Hiện nay đất nước ta đang tiến hành đổi mới toàn diện trên mọi lĩnh vực 
của đời sống xã hội, trong đó đổi mới kinh tế là trọng tâm. Thực chất 
của đổi mới kinh tế là chuyển từ mô hình kinh tế tập trung quan liêu 
hành chính bao cấp sang phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa. 


Việc chuyển sang phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa đã và đang tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực của đời sống xã 
hội, nó vừa có tính tích cực, vừa có tính tiêu cực đối với đạo đức. 


Ảnh hưởng của cơ chế thị trường đối với đạo đức là một hiện tượng hết 
sức phức tạp; có thể khái quát mặt tích cực và tiêu cực của nó như sau: 


* Về mặt tích cực: 


Cơ chế thị trường kích thích sự phát triển kinh tế, nâng cao tổng công lợi 
xã hội, tạo điều kiện cho sự phát triển con người về mọi mặt, trong đó 
có đạo đức. Con người tham gia vào hoạt động kinh tế thị trường về 
nhân cách được độc lập, tự do có quyền bình đẳng trong cạnh tranh, giữ 
chữ tín trong trao đổi và tăng cường quan tâm phát triển lợi ích chung của 
toàn xã hội. 


Tham gia vào kinh tế thị trường, con người có điều kiện phát triển nhân 
cách cá nhân: Tính quyết đoán, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tính năng 
động sáng tạo trong lập thân, lập nghiệp được khẳng định. 


* Về mặt tiêu cực: 


Bên cạnh những mặt tích cực nói trên, cơ chế thị trường cũng gây ra hàng 
loạt những hiện tượng tiêu cực đối với đạo đức và tiến bộ xã hội. 


Đó là, sự phân hoá giàu nghèo một cách sâu sắc, từ đó làm sâu sắc thêm 
những mâu thuẫn xã hội. 


Kinh tế thị trường dễ nảy sinh những tệ nạn xã hội: tham nhũng, tội 
phạm, bạo lực. Đó là sự kích thích lòng tham lợi, dẫn đến khai thác cạn 
kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên cũng nhƯ sức lực của người lao động. 
Kinh tế thị trường còn kích thích chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa cá nhân 
cực đoan, lối sống chạy theo đồng tiền bất chấp đạo lý. Đặc biệt, đối 
với những nước mới bước vào kinh tế thị trường, sự đụng đỘ giữa kinh 
tế thị trường và các giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc cũng trở 
thành một vấn đề nan giải. 


Như vây, kinh tế thị trường vừa có ảnh hưởng tích cực, vừa có ảnh 
hƯởng tiêu cực đối với đạo đức. 


Là một lĩnh vực đặc trưng cho nhân tính, đạo đức rất nhạy cảm trước tác 
động của kinh tế thị trường, nó trở thành vấn đề cấp bách gây ra mối 
quan tâm không chỉ trên bình diện lý luận mà cả trên bình diện thực tiễn. 
Vì thế, việc lựa chọn nội dung và hình thức giáo dục thích hợp có ý nghĩa 
quan trọng trong việc định hướng phát triển đất nước theo con đường xã 
hội chủ nghĩa. 


Vai trò cỦa đạo đỨc trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa 


Đạo đức là một bộ phận của kiến trúc thượng tầng của ý thức xã hội, 
một mặt bị quy định bởi cơ sở hạ tầng của tổn tại xã hội; mặt khác nó 
cũng có tính độc lập tương đối và tác động tích cực trở lại đối với cơ sở 
hạ tầng, tồn tại xã hội. Vì vậy trong điều kiện phát triển kinh tế thị 


trường định hướng xã hội chủ nghĩa đạo đức có vai trò rất to lớn. Chúng 
ta xem xét mỘt số khía cạnh sau: 


Một là, đạo đức góp phần định hướng mục tiêu chủ nghĩa xã hội. 


Hiện nay nước ta đang xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa. Ở đây xã hội mới không phải là sự cộng sinh giữa chủ 
nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội mà là sự phản ánh tổng thể các mối 
quan hệ biện chứng của các nhân tố xã hội chủ nghĩa. Chủ nghĩa xã hội 
vừa là mục tiêu của sự định hƯớng, vừa hiện diện ngay từ đầu trong sự 
định hướng đó với tính cách là những nhân tố hợp thành, là những chổi 
non đang trưởng thành và phát triển hoàn thiện đạt đến mục tiêu của chủ 
nghĩa xã hội. Những nhân tố đó là “nhà nước của nhân dân lao động dưới 
sự lãnh đạo của Đảng”, “nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, kinh tế 
nhà nước đóng vai trò chủ đạo, cùng với kinh tế hợp tác trở thành nền 
tảng”, “tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội”. 


Như vậy, mục tiêu định hướng xã hội chủ nghĩa của cách mạng nƯỚc ta 
đồng nhất với mục tiêu của chủ nghĩa nhân đạo là làm cho mọi người 
đều có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh. 


Hai là, nền kinh tế thị trường theo định hƯớng xã hội chủ nghĩa, ngay từ 
trong bản chất của nó đã chứa đựng yếu tố luân lý đạo đức. 


Trước hết cần phải thấy rằng, nền kinh tế thị trường không phải là 
thuộc tính riêng của chủ nghĩa tư bản. Nó là phương thức tiến hành sản 
xuất của nhiều chế độ xã hội phù hợp với yêu cầu hoạt động của lực 
lượng sản xuất kể cả trình đỘ hiện đại. 


Trong điều kiện xã hội tư bản, dựa trên chế đỘ sở hữu tư nhân về tư 
liệu sản xuất, mục đích của người sản xuất hàng hóa là thu được giá trị 
thặng dư, tức là bóc lột lao động thặng dư của người lao động để gia 
tăng tư bản tư nhân, còn thỏa mãn nhu cầu đời sống của con người chỉ là 
phương tiện để đạt mục đích. Ngược lại nền kinh tế thị trườnh định 
hướng xã hội chủ nghĩa khác hẳn về chất so với nền kinh tế thị trường 
khác. Ở đây kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo, cùng với kinh tế hợp 


tác trở thành nền tảng cho toàn bộ nền kinh tế. Nhiệm vụ của nó là giải 
phóng lực lượng sản xuất, lấy việc nâng cao hiệu quả của kinh tế và xã 
hội, cải thiện đời sống nhân dân là mục tiêu hàng đầu trong việc khuyến 
khích các thành phần kinh tế. Muốn vậy, đòi hỏi phải sử dụng hợp lý, 
hữu hiệu các nguồn vốn (thiết bị, nguyên liệu, nhân lực) để nâng cao 
hiệu quả sản xuất, bảo đảm chất lượng sản phẩm và bảo vệ quyền lợi 
cho người tiêu dùng là biểu hiện các quan niệm giá trị đạo đức. 


Ngày nay thước đo đánh giá hoạt động của chủ thể sản xuất kinh doanh 
không hoàn toàn là hiệu quả kinh tế mà còn là tình cảm, trách nhiệm và 
danh dự xã hội. 


Ba là, các tiêu chuẩn đạo đức và quan niệm giá trị biểu hiện hình thái ý 
thức cấu thành tiền đề nhân văn trong hoạt động của chủ thể kinh tế. 


Thực tiễn cho thấy, động lực của sự phát triển kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, ngoài nhỮng nhân tố kinh tế, còn có cả nhân tố 
phi kinh tế, kể cả nhân tố tinh thần đạo đức: như tinh thần yêu nước, yêu 
chủ nghĩa xã hội, ý thức độc lập tự chủ, tự cường của cán bộ, đẳng viên 
và nhân dân. Đó chính là nhữỮng tình cảm và giá trị đạo đức cao đẹp của 
người Việt Nam. Dựa trên nhỮng giá trị đó, mọi tài năng sáng tạo, mọi 
nguồn lực to lớn của đất nước, của nhân dân ta sẽ được tập hợp và phát 
huy để hướng vào mục tiêu đưa nước ta trở thành một nước xã hội chủ 
nghĩa phồn vinh, sánh vai cùng các nước phát triển trên thế giới. 


Ngày nay, trong công cuộc đổi mới đất nước, Đảng ta xác định nhiệm vụ 
trọng tâm là phát triển kinh tế, điều đó không có nghĩa là xem nhẹ vai trò 
của đạo đức. Đảng ta luôn khẳng định vai trò quyết định của nhân tỐ con 
người, đó phải là nhỮng con người phát triển cao về trí tuệ, cường tráng 
về thể chất, trong sáng về đạo đức, phong phú về tinh thần, trong đó đạo 
đức mới là một động lực tinh thần to lớn thúc đẩy phong trào thi đua yêu 
nước, hăng say lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, phát huy sáng 
kiến kỹ thuật, làm việc có chất lượng và hiệu quả cao của nhân dân lao 
động. 


Bốn là, đạo đức góp phần điều tiết các quan hệ lợi ích trong kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 


Quan hệ đạo đức gắn liền “tiềm ẩn” trong các quan hệ xã hội. Các 
chuẩn mực đạo đức duy trì trật tự chung trong các lĩnh vực sản xuất, 
phân phối, trao đổi và tiêu dùng, điều hòa quan hệ lợi ích giỮa con người 
với con ngƯời. Trong các xí nghiệp thuộc kinh tế nhà nước, vấn đề đặt 
ra là làm sao cho công nhân yêu mến xí nghiỆp mình, làm sao để họ coi 
trọng lợi ích xí nghiệp và thành quả lao động của công nhân gắn bó chặt 
chẽ với vinh dự xã hội và lợi ích vật chất của họ. Ở đây không chỉ là tác 
động của kinh tẾ, chính trị mà còn là yếu tố đạo đức nữa. 


Đối với khu vực kinh tế tư bản tư nhân, quan hệ giữa chủ và người làm 
thuê cũng đặt ra nhiều vấn đề. Ngoài việc phải tuân thủ chính sách và 
pháp luật của Nhà nước, giữa họ còn có quan hệ về mặt đạo nghĩa: tôn 
trọng nhân cách của người lao động, quan tâm cải thiện điều kiện lao 
động và đãi ngỘ phúc lợi hợp lý... 


Trong quan hệ giữa nhà sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng, yêu cầu 
đạo đức phải thực hiện đúng các quy phạm đạo đức nghề nghiệp, hàng 
hóa phải hợp quy cách, đúng chất lượng, mẫu mã. Chủ doanh nghiệp 
phải chịu trách nhiệm trước người tiêu dùng về hàng hóa mình bán ra, 
bảo đảm “hàng thực, giá đúng”. Nhà doanh nghiệp luôn có ý thức về đạo 
đức trong kinh doanh, ngoài lợi nhuận chính đáng còn phải suy nghĩ xem 
có nên sản xuất loại hàng này không? Hàng hóa này có nên đem bán ra thị 
trường không? 


Như vậy đạo đức có vai trò hết sức quan trọng và là yếu tố bên trong của 
chính nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 


SỨC BIẾN ĐỔI CỦA THANG GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRONG 
NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ 
NGHĨA 


Giá trị và thang giá trị đạo đức. 


Giá trị là cái gì làm cho một vật trở nên có ích lợi, có ý nghĩa, là đáng quý 
về mặt nào đó. Có giá trị cá nhân và giá trị xã hội. TỪ quan niệm trên, có 
thể hiểu giá trị đạo đức là những cái được con người lựa chọn và đánh 
giá, là nhỮng cái có ý nghĩa tích cực với đời sống xã hội và phù hợp với 
dư luận xã hội. 


Một tổ hợp giá trị đạo đức hay một hệ thống giá trị đạo đức được xếp 
theo một thứ tự ưu tiên nhất định được gọi là thang giá trị đạo đức. Ví 

dụ, khi nói về giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc ta, giáo sư Trần 
Văn Giàu nhấn mạnh bảng nội dung sau: “yêu nước, cần cù, anh hùng, 

sáng tạo, lạc quan, thương người, vì nghĩa”. Đó là thang giá trị đạo đức 
truyền thống của dân tộc được xếp theo thứ tự nhất định. 


Thang giá trị đạo đức được hình thành và phát triển phụ thuộc vào điều 
kiện lịch sử xã hội nhất định, và tỪ thang giá trị đạo đức, chủ thể đạo 
đức (dân tộc, nhóm, cá thể) có thể vận dụng nó để tạo lập một hoạt 
động, hành vi hay đánh giá một hiện tượng xã hội, một cử chỉ hành vi... 
được gọi là thước đo giá trị. 


Đạo đức không sinh ra từ đạo đức mà là sản phẩm của những điều kiện 
lịch sử cụ thể. Các giá trị đạo đức là kết quả của các mối quan hệ giữa 
người với người trong nhỮng hoàn cảnh lịch sử nhất định. 


Nghiên cứu thang giá trị đạo đức truyền thống Việt Nam có thể nêu lên 
một số nhận xét sau: 


Trong thang giá trị đạo đức truyền thống, lòng yêu nước được xem là cốt 
lõi, cơ bản, phổ biến và cao nhất. Tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng, 
lao động cần cù thông minh sáng tạo, thương người vì nghĩa, lỐi sống 
tình nghĩa thủy chung là những giá trị truyền thống quý báu của dân tộc 
Việt Nam. Nghị quyết 09 của BỘ chính trị về một số định hƯớng lớn 
trong công tác tƯ tưởng hiện nay chỉ rõ: “NhỮng giá trị văn hóa truyền 
thống vững bền của dân tộc Việt Nam là lòng yêu nước nồng nàn, ý thức 
cộng đồng sâu sắc, đạo lý thương người như thể thương thân”, đức tính 
cần cù, vượt khó, sáng tạo trong lao động. Đó là thang giá trị đạo đức 
truyền thống của dân tộc. Cũng cần phải thấy rằng, bên cạnh những mặt 


ưu điểm, trong thang giá trị đạo đức Việt Nam cổ truyền cũng bộc lộ 
nhiều hạn chế của một nền văn hóa đạo đức được xây dựng trên cơ sở 
xã hội nông nghiệp và luôn luôn phải tiến hành chiến tranh chống ngoại 
xâm. Nó chủ yếu đề cao phẩm chất chiến đấu “chống giặc cứu nước” 
mà ít nhiều xem nhẹ những phẩm chất lao động, xây dựng làm giàu cho 
đất nước. Các giá trị đạo đức được đề cao là các giá trị cộng đồng, còn 
các giá trị cá nhân còn mỜ nhạt. 


Sự biến đổi của thang giá trị đạo đức hiện nay. 


Hiện nay nước ta đang thực hiện quá trình đổi mới toàn diện đất nước. 
Từ đổi mới kinh tế, đến đổi mới chính trị, đổi mới văn hóa xã hội, đổi 
mới quan hệ quốc tế. Do đó, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đang có 
sự chuyển đổi sâu sắc và tác động đến đời sống tinh thần, trong đó các 
nhân tố tác động chủ yếu đến đạo đức là: 


- NƯớc ta chuyển từ cơ chế kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ 
chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Quá trình chuyển sang nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Ởở nước ta đang tỪng 
bước làm thay đổi các điều kiện kinh tế theo các hướng: 


+ Chuyển từ nền kinh tế nông nghiệp hiện vật sang kinh tế hàng hóa, 
trao đổi lao động cho nhau qua thƯỚc đo giá trị là tiền. 


+ Chuyển từ kinh tế khép kín sang nền kinh tế mở, gắn với phân công lao 
động trong nước và quốc tế, chuyển từ nền kinh tế trên phạm vi hỘ gia 
đình, làng xóm, ít tính cạnh tranh sang kinh tế hàng hóa cạnh tranh quyết 
liệt trên phạm vi trong nước và thế giới. Tác động của môi trường kinh 
tế vào giá trị đạo đức truyền thống, đặc biệt lối sống là rất đáng kể. 
Chuyển sang cơ chế kinh tế mới, sự phân hóa xã hội là không tránh khỏi. 
Cạnh tranh tạo ra sáng kiến và nâng cao năng suất lao động, đồng thời 
cũng làm cho sự rủi ro ngày càng cao, sự phân hóa thu nhập có chiều 
hướng gia tăng. 


Do tác động của lối sống thực dụng, chạy theo đồng tiền, “có cầu sẽ 
cung”, trong xã hội xuất hiện những tệ nạn xã hội mới, ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến những chuẩn mực giá trị đạo đức truyền thống. Đó là 
những điều kiện khách quan không thể tránh khỏi đang tác động trỰc tiếp 
vào những giá trị đạo đức truyền thống, nhất là vào tính cộng đồng, tình 
làng, nghĩa xóm. 


- NƯỚc ta đang mở cửa giao lưu với thế giới, tham gia vào quá trình hợp 
tác phân công lao động quốc tế trong bối cảnh quốc tế và trong nước có 
nhiều diễn biến phức tạp, tuy có nhiều thời cơ thuận lợi, nhưng cũng rất 
nhiều khó khăn thử thách tác động đến nền tảng đạo đức dân tộc. Những 
tư tưởng tƯ sản như chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa tự do mới, chủ 
nghĩa đa nguyên chính trị và các thứ văn hóa phẩm đồi trụy cũng xâm 
nhập vào nước ta. Mặt khác, lợi dụng ta mở cửa nền kinh tế, các thế lực 
phản động quốc tế đang thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, tập 
trung vào lĩnh vực tư tưởng văn hóa, đạo đức, nhằm xóa bỏ chủ nghĩa xã 
hội ở Việt Nam. 


Sự biến động mạnh mẽ của các điều kiện kinh tế - xã hội, tất yếu không 
thể không có sự chuyển đổi thang giá trị đạo đức. Vấn đề là chuyển đổi 
theo hướng nào, tiến bộ hay thoái hóa, thăng hoa hay sa đọa. Phải chăng 
kinh tế phát triển thì trình độ đạo đức xã hội tự nhiên sẽ được nâng cao ? 
Phải chăng quan niệm hiệu quả kinh tế đồng nghĩa với chủ nghĩa sùng 
bái đồng tiền ? Thực tế ở Việt Nam gần hai mươi năm đổi mới cho thấy, 
thang giá trị đạo đức xã hội đang thay đổi cực kỳ nhanh chóng, phức tạp, 
có cả tích cực và tiêu cực, thậm chí có cả đảo lộn, sự biến động diễn ra 
nhiều chiều chưa ổn định. 


Trong điều kiện mới, các giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc đang 
có những chuyển biến phức tạp, có đấu tranh giữa cái tiến bộ và cái lạc 
hậu, giữa thiện và ác, giữa lối sống lành mạnh, trung thực, thủy chung 
với lỐi sống thực dụng, dối trá, ích kỷ, ăn bám, chạy theo đồng tiền. Đạo 
đức mới vừa phải đấu tranh với các hệ thống đạo đức khác, vừa phải 
đấu ttranh để tự đổi mới, tự khẳng định mình trong điều kiện mới, trên 
cơ sở kế thừa đổi mới cho thích ứng với tình hình mới. Trong quá trình 
kế thừa và đổi mới, nhỮng giá trị đạo đức nổi lên mấy xu hƯớng sau: 


- Các giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc được khẳng định và phát 
triển trong điều kiện mới, chẳng hạn như: lòng yêu nước, lòng nhân ái, ý 
thức đoàn kết cộng đồng, lòng vị tha, tính trung thực...đều có sự biến 
đổi. 


- TƯ tƯởng yêu nước là giá trị đạo đức hàng đầu xuyên suốt quá trình lịch 
sử dân tộc Việt Nam từ khi dựng nước tới nay. Ngày nay, yêu nước là yêu 
nhân dân, yêu chủ nghĩa xã hội, không chỉ yêu nhân dân nước mình mà 
còn quý trọng yêu mến nhân dân nước khác. Yêu nước phải gắn với ý chí 
tự lực tự cường, sáng tạo trong lao động, học tập và nghiên cứu, khai 
thác mọi tiềm năng đất nước, bảo vệ độc lập dân tộc, quyền bình đẳng 
dân tộc, chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, từng bước nâng cao đời sống 
ấm no hạnh phúc của nhân dân, vươn lên ngang tầm thời dại mới. 


Lòng nhân ái là một truyền thống quý báu của dân tộc, cội nguồn của 
đạo đức cần phải phát huy mạnh mẽ hơn. Ngày nay, những vấn đề ngăn 
chặn cái ác, khuyến khích cái thiện, đoàn kết thương yêu con người, quý 
trọng của công, quan tâm đến nỗi bất hạnh của con người, chống chiến 
tranh, chống ma túy, nạn mại dâm, bệnh AIDS, chống nạn đói và mù 
chữỮ...là những vấn đề nhân đạo cấp bách. 


Các giá trị đạo đức vốn hình thành trong cách mạng dân tộc dân chủ 
được giỮ gìn, trân trọng và bổ sung nội dung mới: 


+ Chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến tranh nay chuyển sang hòa 
bình, chủ nghĩa anh hùng cách mạng lại được phát huy trong công cuộc 
đổi mới xây dựng đất nước. Từ ý chí không chịu mất nước, không chịu 
làm nô lệ chuyển sang ý chí không chịu nghèo đói, lạc hậu và lệ thuộc. 
Giá trị tự do trước đây được hiểu là quyền tự do của toàn dân tỘc, nay 
mang thêm nhiều ý nghĩa về quyền tự do cá nhân, tự do hành nghề, tự do 
mưu cầu hạnh phúc. Những giá trị đạo đức mới được bổ sung góp phần 
làm nên sự phát triển đời sống tinh thần của xã hội ta hôm nay và những 
giá trị đó đang tạo một động lực thúc đẩy sự nghiệp đổi mới đất nước. 
Trong quá trình đổi mới và định hướng thang giá trị đạo đức cần chống 
hai khuynh hướng cực đoan: 


Một là, chống thái độ bảo thủ, đề cao quá mức truyền thống mà coi nhẹ 
hoặc phủ nhận đổi mới. 


Hai là, chống thái độ hư vô, đi vào kinh tế thị trường hiện đại hóa đất 
nước mà xa rời những giá trị đạo đức truyền thống, làm mất đi bản sắc 
dân tộc, đánh mất bản thân mình. NhỮng hiện tượng yêu nƯỚớc, lòng nhân 
ái, tính cộng đồng, ý chí kiên cường, bất khuất, siêng năng, tận tụy, liêm 
khiết, thủy chung, cần cù đã trở thành lối sống bền vỮng trong lịch sử 
dân tộc giờ đây phải được tăng cường đổi mới và hoàn thiện cả về nội 
dung, phương hƯỚng. 


ĐẠO ĐỨC NGƯỜI CÁN BỘ LÃNH ĐẠO QUẦN LÝ TRONG 
ĐIỀU KIÊN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ 
HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM. 


Đạo đức đối với cán bộ 


Cán bộ là “Người làm công tác có chức vụ trong một cơ quan, một tổ 
chức, phân biệt với người thường, không có chức vụ”. 


Ở nước ta, trong các thời kỳ cách mạng, cán bộ luôn là vấn đề nổi lên 
hàng đầu và giữ vai trò hết sức trọng yếu. Nó chẳng những có ý nghĩa 
quyết định đối với công tác xây đựng Đảng mà còn là nhân tố quyết định 
sự thành bại của cách mạng. Lênin cho rằng: “Trong lịch sử chưa hề có 
một giai cấp nào giành được quyền thống trị nếu nó không đào tạo ra 
được trong hàng ngũ của mình những lãnh tụ chính trị, nhỮng đại biểu 
tiên phong có đủ khả năng tổ chức và lãnh đạo phong trào. Chủ tịch Hổ 
Chí Minh nói: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc và muôn việc thành 
công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. 


Cán bộ là người định ra đường lối chủ trương chính sách của Đảng và 
Nhà nước, đồng thời là người đưa chủ trương chính sách của Đảng, Nhà 
nước đến với nhân dân, vận động, tổ chức nhân dân thực hiện thắng lợi 
các mục tiêu đề ra, đưa đất nước ngày càng phát triển và tiến bộ. Do 
vậy, trong mỗi giai đoạn cần có một đội ngũ cán bộ thích ứng, vừa có 


phẩm chất đạo đức vừa có năng lực để đáp ứng được sự đòi hỏi của 
nhiệm vụ cách mạng. 


Trong sự phát triển kinh tế - xã hội hiện nay đạo đức cần phải được 
nhấn mạnh trong mỗi con người, đặc biệt đối với đội ngũ cán bộ của 
Đảng, Nhà nước và các tổ chức đoàn thể quần chúng. 


Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành 
xã hội mới là một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng nó cũng là một nhiệm 
vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp và gian khổ. Sức có 
mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. Người cán bộ phải có đạo đức 
cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ 
vang. 


Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng chỉ ra công 
tác cán bỘ trong thời kỳ mới rất nặng nề: Chúng ta phải chủ dộng xây 
dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước, góp phần thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: Xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Những yêu cầu định ra về 
phẩm chất đạo đức của người cán bộ hiện nay là: 


Một là, có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên 
định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện 
có kết quả đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. 


Hai là, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, không tham nhũng và kiên 
quyết đấu tranh chống tham nhũng, có ý thức tổ chức, kỷ luật, trung 
thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín 
nhiệm. 


Ba là, có trình đỘ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của 
Đảng và pháp luật của Nhà nước, có trình đỘ văn hóa, chuyên môn, đủ 
năng lực và sức khỏe để làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm 
vụ đƯỢc giao. 


Các tiêu chuẩn nói trên có quan hệ mật thiết với nhau, coi trọng cả đức 
lẫn tài, trong đó đức là gốc. Cán bộ ở cấp càng cao thì càng phải gương 


mẫu, càng phải gìn giữ phẩm chất đạo đức. 


Cũng cần phải thấy rằng, trong điều kiện nền kinh tế đất nước vận hành 
theo cơ chế thị trường, một bộ phận không nhỏ cán bộ thoái hóa về 
phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, 
quan liêu thì việc nhấn mạnh đức là gốc theo tư tưởng của Bác Hồ là 
hoàn toàn có ý nghĩa thực tiễn và cần thiết. Tuy nhiên, nói như vậy không 
có nghĩa là xem nhẹ tài. Bởi vì, không xây dựng đội ngũ cán bỘ có tài thì 
cũng không thể thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. Hơn nữa, đức ở đây bao gồm phẩm chất chính trị, đạo 
đức, lối sống, phong cách làm việc. Người có bản lĩnh chính trị vỮng 
vàng là người có cả đức và tài, là sự thống nhất giữa đức và tài. 


Học tập tư tưởng đạo đức HỒ Chí Minh, xây dựng đạo đức cách 
mạng. 


Hồ Chí Minh là người tài đức song toàn. Dân tộc Việt Nam và nhân loại 
tiến bộ mãi mãi tự hào về Hồ Chí Minh - Người anh hùng giải phóng dân 
tộc và danh nhân văn hóa thế giới. 


Những phẩm chất đạo đức cao quý ở Hồ Chí Minh về tinh thần cách 
mạng cao cả, suốt đời phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, về đức 
khiêm tốn, giản dị, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; mãi mãi là tấm 
gương sáng về nhân cách cho các thế hệ hôm nay và mai sau học tập. 


Xuyên suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh đã 
đánh giá rất cao vai trò và sức mạnh của đạo đức cách mạng. Theo 
Người đạo đức là nền tẳng của người cách mạng cũng giống như gốc 
của cây, ngọn nguồn của sông của suối. Người vẫn thường nói, người 
cách mạng phải có đạo đức cách mạng mới hoàn thành được nhiệm vụ 
cách mạng. Không có đạo đức cách mạng thì dù tài giỏi đến mấy cũng 
không lãnh đạo được nhân dân. 


Đạo đức cách mạng không chỉ là cái gốc của người cách mạng, mà còn là 
động lực mạnh mẽ để người cách mạng đi đến cái trí. Và khi đã có trí, 


hiểu biết về khoa học, chủ nghĩa Mác, phương pháp cách mạng... thì cái 
đức chính là cái bảo đảm cho người cách mạng giữ vỮng được chủ nghĩa 
mà mình đã giác ngỘ, đã đi theo. 


Sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là sự nghiệp to lớn, khó 
khăn và nặng nề, con đường đi đến độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội 
là con đường dài, không phải là một đại lộ thẳng tắp. Do đó, đạo đức 
cách mạng giúp người cách mạng vỮng tin trên con đường đi tới mục tiêu 
của mình. Có đạo đức cách mạng thì gặp khó khăn, gian khổ cũng không 
sợ sệt, lùi bước. Do đó, chăm lo cái gỐc, cái nguồn, cái nền tảng ấy phải 
là công việc thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, của mỗi gia đình và 
mỗi người trong xã hội. 


Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng đạo đức cách mạng 
chúng ta cần tập trung vào những nội dung chủ yếu sau đây: 


Một là, trung với nước, hiếu với dân, suốt đời chiến đấu hi sinh vì độc 
lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội và hạnh phúc của nhân dân. 


Trung và hiếu là hai khái niệm cơ bản, là trọng tâm của tư tưởng đạo 
đức Nho giáo. Ở đó trung là trung với vua và hiếu với cha mẹ; đã được 
Hồ Chí Minh mở rộng ra phạm vi xã hội là trung với nước, hiếu với dân. 


Ở đây nước là của dân và dân là chủ của nước. “Trung”, “hiếu” đã mang 
một chất lượng mới với ý nghĩa cách mạng, hết sức sâu sắc, vượt xa 
những giá trị đạo đức truyền thống Nho giáo. 


Không có gì quý hơn độc lập tự do suốt đời chiến đấu cho độc lập tự do, 
cho hạnh phúc của nhân dân là tư tưởng đạo đức tiếp nối truyền thống 
đạo đức của dân tộc Việt Nam, là phẩm chất đạo đức lớn nhất, cao nhất 
của con người Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. 


Có thể nói, chiến đấu vì độc lập tự do, vì hạnh phúc của nhân dân, là 
phẩm chất nổi trội trong các phẩm chất đạo đức Hồ Chí Minh. Phẩm 
chất này đã trở thành ý chí bất khuất, thành chủ nghĩa anh hùng, thành 
thái độ không cam chịu nô lệ, “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không 
chịu mất nước”. Phẩm chất này đã trở thành bản lĩnh của người Việt 


Nam trước những thử thách, khó khăn gian khổ, đã hóa thành lối sống có 
tình có nghĩa, có thủy chung, có văn hóa - lối sống thắm đượm chủ nghĩa 
nhân đạo chiến đấu. Phẩm chất này đã ảnh hưởng rất lớn và sâu sắc 
trong cộng đồng người Việt Nam, trong sự tập hợp sức mạnh Việt Nam 
và sức mạnh nhân loại. 


Chiến đấu vì độc lập tự do vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân 
dân đã hòa nhập với dòng chảy chung của ý thức đạo đức cao đẹp nhất 
của nhân loại và nhân loại cũng đã cổ vũ nó, tiếp nhận nó, như là chính 
phẩm chất và giá trị của mình. Vì vậy, ngày nay khi trên thẾ giới còn có 
những đất nước, những bộ phận dân cư chưa được hưởng độc lập tự do, 
cơm no áo ấm, chưa được học hành, hạnh phúc thì phẩm chất này ở tư 
tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vẫn là khát vọng cháy bỏng, là chất men 
kích thích, là động lực nội tại thúc đẩy nhân loại tiến lên, vươn tới. 


Hai là, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Cần, kiệm, liêm, chính, chí 
công, vô tư là phẩm chất đạo đức cơ bản, được Hồ Chí Minh đề cập 
thường xuyên vì nó gắn liền với hoạt động hàng ngày của mỗi người 
cách mạng và quan hệ mật thiết với phẩm chất “Trung với nước, hiếu 
với dân”. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, theo Bác Hồ giải thích 
là: 


Cần là cần cù siêng năng, tăng năng suất trong công việc. Ví dụ trong sản 
xuất quan trọng bậc nhất của cần là phát triển sản xuất. Phải lấy hiệu 
quả của sản xuất mà đo ý chí cách mạng. 


Kiệm là tiết kiệm, tức là không lãng phí thời gian, của cải của mình và 
của dân. Nghĩa là, chữ kiệm có nội dung khá toàn diện: tiết kiệm thời 
gian, tiết kiệm trong sản xuất, tiết kiệm trong tiêu dùng, tiết kiệm ở cả 
xã hội và ở mỗi cá nhân. 


Liêm tức là không tham ô và luôn luôn tôn trọng, giỮ gìn cỦa công, của 
nhân dân. Liêm đã trở thành thước đo bản chất người, bản chất cách 
mạng của mỗi người. 


Chính là thẳng thắn, thấy điều phải dù nhỏ cũng phải làm, thấy trái dù 
nhỏ cũng phải tránh. Khi nói tới chính, trước hết phải lấy mình làm đối 


tượng. 


Chí công vô tư là đem lòng chí công, vô tư mà đỐi với người, với việc; 
ham làm những việc ích nước, lợi dân, không ham địa vị công danh, phú 
quý. Khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước, khi hưởng 
thụ thì mình nên đi sau. Chí công vô tư là chăm lo việc nước như chăm lo 
việc nhà. Như vậy chí công vô tư không phải là không chăm lo lợi ích 
riêng. Ở đây Bác chỉ yêu cầu trong quan hệ lợi ích chung và riêng cần 
phải hài hòa. Nghĩ đến lợi ích riêng nhưng cần Ưu tiên lợi ích chung. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh cho rằng, chí công vô tư phải gắn liền với chống chủ 
nghĩa cá nhân, theo Bác, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là 
giày xéo lên lợi ích cá nhân. Mỗi người đều có tính cách riêng, sở trường 
riêng, đời sống riêng của bản thân và của gia đình mình. Nếu những lợi 
ích cá nhân không trái lợi ích tập thể thì không phải là xấu. 


Cũng cần phải thấy rằng, Hồ Chí Minh phê phán chủ nghĩa cá nhân, 
nhưng yêu cầu giải quyết hài hòa lợi ích cá nhân và xã hội, không trù dập 
lợi ích cá nhân, phải tôn trọng và phát triển cá nhân để chống chủ nghĩa 
cá nhân. 


Ba là, tu dưỡng đạo đức cách mạng suốt đời. 


Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đạo đức cách mạng không phải trên trời 
xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và 
củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng 
trong”. 


Cuộc sống luôn luôn vận động, biến đổi không ngừng. Do vậy, việc tu 
dưỡng, rèn luyện đạo đức phải được tiến hành liên tục, không ngừng. 
Hôm nay có thể tốt, có thể vĩ đại, nhưng ngày mai có thể biến chất, thoái 
hóa hư hỏng nếu không tu dưỡng thƯỜng xuyên. 


Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, thực tiễn cách mạng liên tục phát triển, 
con người cách mạng và đạo đức cách mạng cũng phải tiến lên nếu 
không muốn lạc hậu với cuộc sống. Nếu không tiến lên tức là thoái. Và 
nếu thoái thì những thắng lợi đã đạt được sẽ không thể củng cố và phát 
triển. 


Bốn là, nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức. 


Bản thân cuộc đời Hồ Chí minh là chuẩn mực tuyệt vời, một tấm gương 
ngời sáng về sự nói đi đôi với làm, lý luận nhuần nhuyễn với thực tiễn. 
Người đã diễn đạt những nguyên lý của chủ nghĩa Mác — Lênin thành 
những phương châm chỉ đạo hành động, những chuẩn mực, để rèn luyện 
đạo đức cho cán bỘ, đảng viên. 


Chủ tịch Hồ Chí Minh là Người vĩ đại khi nói về đạo đức, Người càng vĩ 
đại khi thực hành đạo đức. Người không chỉ nói là làm, mà người còn nói 
ít làm nhiều, và trên phương diện đạo đức phần nhiều người chỉ làm 
nhiều mà không nói. Chính điều này hôm nay đang đòi hỏi chúng ta phải 
suy ngẫm sâu sắc mới có thể khám phá được tầng sâu bản chất trong tư 
tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. 


Nói đi đôi với làm, nêu tấm gương về đạo đức theo Hồ Chí Minh có liên 
quan đến sự thành bại của cách mạng, sự sống còn của Đảng, của chế 
độ. Sự thành công phần lớn là do cán bộ, vậy cán bộ phải cố gắng hơn 
mọi người, để làm kiểu mẫu cho mọi người. Không có những tấm 
gương đạo đức thực tế, mọi tiêu chuẩn sẽ không còn giá trị gì hết. Chính 
vì vậy, cán bộ phải gương mẫu phải nêu tấm gương về nói đi đôi với 
làm. 


Năm là, xây đi đôi với chống. 


Trong cuộc sống hiện nay những hình tượng tốt xấu, đúng sai vẫn còn 
đan xen, đối chọi, thúc đẩy, hoặc kìm hãm nhau. Trong đó, cái tốt vẫn là 
dòng chính, dòng chủ đạo, những cái xấu đang có nguy cơ lây lan, phát 
triển. Muốn phát triển cái tốt, muốn ngăn chặn cái xấu, Hồ Chí Minh đòi 
hỏi phải kết hợp “xây” với “chống”, trong đó “xây” là nổi trội. 


Theo Hồ Chí Minh, xây là xây dựng, học tập, tu dưỡng, rèn luyện những 
phẩm chất đạo đức cách mạng: xây dựng chủ nghĩa tập thể, xây và nêu 
những tấm gương về đạo đức, những điển hình “Người tốt, việc tốt”, 
xây dựng tinh thần phụng sự Đảng, phụng sự Tổ Quốc, phụng sự nhân 
dân. Xây dựng ý thức tổ chức kỷ luật, sự đoàn kết trong tổ chức, trong 
nhân dân. 


“Chống” là chống chủ nghĩa cá nhân, chống quan liêu, tham ô, lãng phí, 
chống thói “quan cách mạng”, chỗng kiêu ngạo, chống thói vô tổ chức, 
vô kỷ luật, mất đoàn kết. 


Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh luôn 
luôn chú trọng tới cả hai mặt “xây” và “chống” và trong “chống” có 
“xây”...Ở đây xây là xây cái hay, cái đẹp, đồng thời cũng là chống cái dở, 
cái xấu. Xây chủ nghĩa tập thể cũng đồng thời là chống chủ nghĩa cá 
nhân. Ngược lại, chống tiêu cực là để khẳng định và xây cái tích cực, 
chống tham ô, lãng phí, quan liêu - cũng chính là xây dựng liêm chính, tiết 
kiệm hiệu quả. 


Theo Hồ Chí Minh, muốn “xây” và “chống” có kết quả phải kiên trì, kiên 
quyết, phải tạo ra các phong trào cách mạng sôi động trong quần chúng. 
Các phong trào, các cuộc vận động “xây” và “chống” phải cụ thể. Có 
phong trào, có cuộc vận động chung cho toàn Đảng, toàn dân, nhưng cũng 
có phong trào, những cuộc vận động gắn với tỪng ngành, tỪng giới, tỪng 
địa phương, từng lứa tuổi. Qua các phong trào, các cuộc vận động mà lôi 
cuốn mọi người vào cuộc đấu tranh “xây” và “chống”. Yêu cầu mỗi cá 
nhân, đảng viên phải có bản lĩnh, trung thực, quyết tâm cao, thường 
xuyên cổ vũ, chiến đấu bồi đắp cho cái thiện, cái đẹp, cái đúng, kiên 
quyết đấu tranh đẩy lùi cái xấu, cái sai, cái ác. 


Sáu là, luồn luôn tự phê bình và phê bình. 


Tự phê bình và phê bình là vũ khí sắc bén của Đảng, của mỗi cán bộ, 
đảng viên trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện, xây dựng đạo đức cách 
mạng. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh là 
một mẫu mực của tinh thần, phong cách macxit — lêninnít trong tự phê 
bình và phê bình. Theo người, phê bình là nêu ưu điểm và vạch ra khuyết 
điểm của đồng chí mình. Tự phê bình là nêu ưu điểm và vạch khuyết 
điểm của mình. Tự phê bình và phê bình phải đi đôi với nhau. Như vậy, 
theo Hồ Chí Minh tự phê bình và phê bình có mục đích và ý nghĩa tốt đẹp 
để mọi người học tập ưu điểm của nhau, để mọi người ngày càng đoàn 
kết, thống nhất, để mọi người tiến bộ, trưởng thành. 


Hồ Chí Minh còn chỉ ra trong tự phê bình và phê bình phải tến hành 
thường xuyên, triệt để, chỉ rõ nguyên nhân, chỉ rõ biện pháp cụ thể để 
sữa chữa. Người luôn luôn nhắc nhở cán bộ phải chống thói trước mặt 
thì nể, kể lể sau lưng. Nể nang không phê bình khác nào thấy trên mặt 
đồng chí có nhọ mà không chỉ. Nể nang không phê bình để cho đồng chí 
mình cứ sa vào lầm lỗi, đến nỗi hỏng việc. Thế thì khác nào thấy đồng 
chí ốm mà không chữa cho họ. 


Hồ Chí Minh cho rằng, trong tự phê bình và phê bình, mỗi cán bộ, đảng 
viên phải bắt đầu từ chính mình. Mỗi người nếu không bắt đầu đòi hỏi 
từ chính bản thân mình, thì không có cơ sở để đòi hỏi người khác. 


Thực tiễn cho thấy, ở đâu tự phê bình và phê bình lặng đi, ở đó có chủ 
nghĩa cá nhân có điều kiện phát triển. Chống chủ nghĩa cá nhân sẽ không 
có hiệu quả nếu sao nhãng việc tự phê bình và phê bình một cách nghiêm 
túc theo tỉnh thần, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Hiện nay, trong điều 
kiện kinh tế thị trường, bên cạnh những yếu tố tính cực cơ bản, đã nảy 
sinh những yếu tố tự phát, gây nhiều tiêu cực và tệ nạn xã hội. Do đó 
việc nâng cao tỉnh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình là sự dũng cảm 
nhìn thẳng vào sự thật, nhận rõ và nghiêm khắc tự phê bình đối với 
những thiếu sót yếu kém vi phạm đạo đức của mình, kiên quyết sữa 
chữa khuyết điểm của mình để ngày càng tiến bộ là công việc thường 
xuyên của môi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức, chính quyền, đoàn thể. 


